Chiéu Kiến Nghiệp Xứ 
Vipassana Kammatthana 


Tỳ Kheo Giác Chánh 
Nhâm Thân. P.L. 2536 - 1992 


---000--- 
Nguồn 
http://www.tuvienlienhoa.net 
Chuyển sang ebook 06-12-2017 
Người thực hiên : 
Nguyễn Ngọc Thảo - thao.ksd.hng® gmail.com 
Nam Thiên - namthien@ gmail.com 
Link Audio Tại Website http://www.phapthihoi.org 


Mục Lục 


Chương Một - Chiếu Kiến 
Chiếu kiến là gì? 

Cái gì soi sáng? 

Soi sáng cái gi? 

Cái gì thấy rõ? 

Thấy rõ cái gì? 

Tóm tắt 


Chương Hai - Vipassana Kammatthana 


Vipassana Kammatthana là gì? 


Chương Ba - Đường Vào Thực Tại 


Chương Bón - Thắp Sáng Hiện Hữu 
Quán hơi thở 


Chương Năm - Chư Hành Vô Thường 


Quán Vô Thường 


Chương Sáu - Tri Vọng Diệt Vọng 


1. Sắc Uân 

2. Thọ Uän 

3. Tưởng Uän 
4. Hành Uân 
5. Thức Uân 


---000--- 


Chúng con, những cư sĩ in quyền Chiếu Kiến Nghiệp Xứ này thành kính: 

-- Đảnh lễ Phật-Bảo, Ngài là Bậc Toàn-Tri Diệu-Giác, Vô lượng Từ-Bi, đã 
tìm ra con đường giải thoát. 

-- Đảnh lễ Pháp-Bảo, là những lời vàng ngọc, có hiệu năng cứu độ chúng 
sinh. 

-- Đảnh lễ Tăng Bảo, những Bậc gương mẫu, sống đời sống thanh tịnh trong 
hàng tứ chúng. 


Sài Gòn, Việt Nam, 1992 


KKK KK 


(Tâp sách nây do một nhóm thiên sinh tai Perth đánh máy và hiệu đính lại từ 
một bản chuyên tay không rõ xuất xứ, để lưu hành nội bộ trong việc tu tập. 
Kinh mong ngài Đại Đức tác giả hoan hỉ tha lỗi cho chúng tôi -- Perth, Tây 
Úc, tháng 2/1997). 


Các Hành đầu vô thường 
Trí Tuệ soi nhw thê 


Sabbe sankhara aniccati 
Yada pannaya passati 


Atha nibbindati dukkhe 
Esa maggo visuddhiya 
(Dhammapada, 277) 


Natthi jhanam apannassa 
Panna natthi ajhayato 
Yamhi jhanan ca panna ca 
Sa ve nibbanasantike 
(Dhammapada, 372) 


Xa lia moi phiền não 
Đó là dạo Thanh Tịnh 
(Pháp Cú, 277) 


Thiếu Tuệ thì không Định 
Thiếu Định thì không Tuệ 
Người có Định, có Tuệ 
Là người gân Niết Bàn 
(Pháp Cú, 372) 


---000--- 


Chuong Môt - Chiéu Kién 


Chiéu kién là gi? 

Chiếu là soi sáng. Kiến là thấy rõ. Như vậy, Chiếu Kiến là soi sáng cho thấy 
rõ. Cái gi soi sáng? Và soi sáng cái gì? Cái gì thây rõ? Và thây rõ cái gì ? 

Đó là những câu hỏi, và cân phải được giải thích cho rõ rệt, cũng như sự 
hiệu biệt cho chäc chăn đôi với ai muôn thực tập Pháp VIPASSANA (Chiêu 
Kiên). 

Cái gì soi sáng? 

Chính là SATI hay niệm. Niệm là pháp chủ thể trong Tứ Niệm Xứ, là một 
trong Ngũ Căn (Niệm Căn - Satindriya), là một trong Ngũ Lực (Niệm Lực - 
Satipala), là một trong Thât Giác Chi (Niệm Giác Chi - Satisambojjhanga), 
và cuôi cùng là một trong Bát Chánh Đạo (Chánh Niệm - Sammasati). SATI 
hay Niệm ở đây phải được hiệu là trạng thái soi roi của Tâm. Không có từ 
nào được dịch gân đúng nghĩa của chữ SATI hơn là Niệm, nhưng chữ Niệm 
ở đây phải hiệu như chữ "Minh Chiêu " hay "Soi Sáng" mới đúng. 

Soi sáng cái gi? 

Soi sáng ngũ uân. Ngũ Uän là đối tượng của SATI hay Niệm trong phương 
thức thực hành VIPASSANA. Ngũ uân là Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức. 
Ngũ uân nêu gom lại thành hai phân là Sắc (Thân) và Danh (Tâm). Thông 
thường, người ta cứ hiệu Säc là "Thân ", Danh là "Tâm". Hiêu như vậy 
chăng phải là sai, nhưng chưa đủ, chưa trọn vẹn ý nghĩa. 


Bởi vì chữ Sắc được dịch từ chữ RUPA. Chữ RUPA theo Abhidhamma (VI 
Diệu Pháp) phân tích ra có tới 28 thứ: Dia, Thủy, Hỏa, Phong, Nhãn vật, Nhĩ 
vật, Tỷ vật, Thiệt vật, Thân vật, Cảnh Sắc, Cảnh Thinh, Cảnh Khí, Cảnh Vi, 
(Cảnh Xúc là Địa, Hỏa, Phong nên không kế thêm), Sắc nam, Sắc nữ, Ý vật, 
Mạng căn, Vật thực, Hư không, Thân biêu tri, Khẩu biểu tri, Sắc khinh, Sắc 
nhu, Sắc thích nghiệp, Sắc sinh, Sắc tién, Sắc dị và Sắc diệt. Như vậy chữ 
Sắc ở đây bao gôm tất cả phần vật chất thuộc thân thê và không thuộc thân 
thê (như đất, nước, cây cỏ, v.v.). 


Còn chữ Danh được dịch từ chữ NAMA. Từ NAMA theo Abhidhamma giải 
thích gồm có 121 thứ Tâm, 52 thứ Tâm Sở và Níp Bàn (Nibbana - Niết 
Bàn). Tâm và Tâm Sở là Danh pháp hữu vi, còn Nip Bàn là Danh pháp vô 
vi. Lại nữa, từ Danh dù không kê Nip Bàn đi nữa (tức là chỉ kế phần Danh 
pháp hữu Vi) thì Danh ở đây cũng gồm cả Tâm và Tâm Sở. Thé nên, chữ 
Danh được phân ra thành 4 uân: Thọ uân (Thọ Tâm Sở), Tưởng uân (Tưởng 


Tâm Sở), Hành uân (gồm có 50 Tâm Sở còn lại), Thức uân (gồm cả 121 thứ 
Tâm). 


Như vậy, chỉ có từ "Ngũ Uän" là chính xác nhất (không dư không thiếu cũng 
không thể bị hiểu lầm lộn). Tóm lại cái soi sáng (Năng chiêu) là Niệm -- 
Sati, Cái chỗ soi sáng (Sở chiêu) là Ngũ Uân - Pancakhandha. 

Cái gì thấy rõ? 

Chính là Trí (Näna) hay Tuệ (Panna). Trí tuệ là pháp tối quan trọng, tối cần 
thiệt đôi với phương pháp VIPASSANA. Trí tuệ là một trong Tứ Thân Túc 
(Thâm Thân Túc - Vimamsiddhi-pada), là một trong Ngũ Căn (Tuệ Căn - 
Pannindriya), là một trong Ngũ Lực (Tuệ Lực - Pannapala), là một trong 
Thật Giác Chi (Trạch Pháp Giác Chi - Dhammavicayasambojjhanga), và 
cuối cùng là một trong Bát Chánh Đạo (Chánh Kiến - Sammaditthi). Trí tuệ 
ở đây phải được hiểu là trạng thái sáng suốt của Tâm, là sự biết rõ bản chất 
của sự vật mà từ trước chưa từng biết. Chữ Trí Tuệ ở đây có thể hiểu như 
Kiến tri, Kiến thức, Kiến thị, hay là sự thấy biết đúng với thể trạng của các 
Pháp. 

Thấy rõ cái gì? 

Thấy rõ ba tướng: Vô Thường Tướng, Khổ Não Tướng và Vô Ngã Tướng. 
Ba tướng nảy là thực trạng, thực tướng của ngũ uân. Năm uân là bản chất 


thực thé của Tam Tướng. Ngũ uân như nước, tam tướng như sóng. Tóm lại, 
thấy (Năng kiến) là Trí Tuệ ; chỗ thấy (Sở kiến) là Tam Tướng (Tilakkhana). 


Như thế, VIPASSANA có nghĩa là "Chiếu Kiến", Chiếu là Niệm, Kiến là 
Tuệ, tức là "Chánh Niệm và Tỉnh Giác" (SATISAMPAJJANNA) 

Tóm tắt 

Người hành VIPASSANA luôn luôn phải bám sát Sắc và Danh. Sắc và Danh 
là đối tượng của Niệm và Tuệ. Nếu rời Sắc Danh lúc nào là hành sai lúc đó. 
Sắc Danh phải là đối tượng hiện tại, là cảnh hiện hữu, là sở tri hiện diện chứ 
không phải là thứ Sắc Danh tưởng tượng, Sắc Danh khái niệm. Cũng như 
người đốn cây thì phải có cây trước mặt thật sự, chứ không thể đốn cây trừu 
tượng, giả tưởng được! Và lúc nào Tâm xao lãng hay quên Niệm thì phải 
nhận thức ngay, đừng chán nản, và cũng đừng chiều theo Tâm phóng túng. 
Cũng như người tập cưỡi ngựa, ngựa có cử chỉ gì thì phải biết, mới tập cưỡi, 
nếu lỡ té, đừng chán nản, phải tiếp tục tập cưỡi, và cũng đừng chiều theo 
tánh ngựa. 


Tâm kia nhw thể bò rừng, 
Chánh Cán như thê giây thừng cột chân. 


Chánh Niệm như thể trụ dông, 

Sắc Danh nhw đất, nên trông trụ sâu! 

Trí Tuệ như thể gậy roi, 

Đức Tin vững dạ: Pháp này thắng Ma. 
Với người trí thức sâu xa, 

Nương theo Quyên-Lực! thoát ra luân hồi. 


---000--- 
Chương Hai - Vipassana Kammatthana 

Vipassana Kammatthana là gì? 
Mệnh đề Vipassana Kammatthana ở đây chia ra thành hai: 

1. VIPASSANA: Chiếu Kiến (Minh Sát) 

2. KAMMATTHANA: Nghiệp Xứ (Nền Tảng Hành). 
Như vậy, Vipassana Kammatthana dịch là "Chiếu Kiến Nghiệp Xú". Theo 
Ngài Anuruddha viêt trong tập Abhidham-mattha Sangaha (Thăng Pháp Tập 
Yêu Luận) thì có 7 Thanh Tịnh (Visuddhn), 3 Tướng (Lakkhana), 3 Tùy 
Quán (Anupassana), 10 Trí (Nana), 3 Giải Thoát (Vimokkha). Đó là những 
công thức cần phải được biết đến trong tiến trình giác ngộ Níp Bản., nhưng 
không được cho hành giả biết trước, vì hành giả biết trước thì sẽ khởi tâm 
vọng mông. Tâm vọng mông là thuộc về giặc phiên não, mà phiên não thì 
phải sát trừ chứ không được nuôi dưỡng. Nêu nuôi dưỡng Tâm phiên não 
tức thì châp thủ Cảnh phiên não. Nêu hành giả nuôi dưỡng Tâm phiên não 
và châp thủ Cảnh phiên não thì đã đi sai Chánh Đạo. 
Bởi thé, ở đây chi trình bảy những gì có thể trình bảy cho hành giả biết, tức 


là cần cho biết những gì đáng biết, phải. cần biết để hành, những gì chưa 
hành tới được xem như là chưa đúng lúc cần phải biết. 


---000--- 
Chương Ba - Đường Vào Thực Tại 


(An Trú Chánh Niệm) 


! Ngũ Quyền (Indriya) và Ngũ Lực (Pala): Tín, Tấn, Niệm, Định, Tuệ. 


Trước hết, hành giả tập Chánh Niệm cho vững chắc: 

Khi đi, phải chú tâm biết rõ trạng thái đi. 

Khi đứng, phải chú tâm biết rõ trạng thái đứng 

Khi ngôi, phải chú tâm biết rõ trạng thái ngôi. 

Khi năm, phải chú tâm biết rõ trạng thái năm. 

Khi ăn, phải chú tâm biết rõ trạng thái ăn 

Khi uống, phải chú tâm biết rõ trạng thái uống 

Khi đại tiện, phải chú tâm biết rõ trạng thái đại tiện 

Khi tiểu tiện, phải chú tâm biết rõ trạng thái tiểu tiện. 

Nói tóm lại, nhất cử, nhất động của Thân, hành giả phải chú tâm biết rõ. Trừ 
oai nghi Di, còn lại ba oai nghi Đứng, Nằm, Ngồi sau khi chú tâm biết rõ 
xong rồi, néu không có động tác nào mới, thì hành giả chú tâm vào hơi thở: 


Khi thở vô dài, phải chú tâm biết rõ trạng thái thở vô dải. 
Khi thở vô ngắn, phải chú tâm biết rõ trạng thái thở vô ngắn. 
Khi thở ra dài, phải chú tâm biết rõ trạng thái thở ra dải. 

Khi thở ra ngắn, phải chú tâm biết rõ trạng thái thở ra ngắn. 
Khi thở vô thô, phải chú tâm biết rõ trạng thái thở vô thô. 
Khi thở vô tế, phải chú tâm biết rõ trạng thái thở vô tế. 

Khi thở ra thô, phải chú tâm biết rõ trạng thái thở ra thô. 

Khi thở ra tế, phải chú tâm biết rõ trạng thái thở ra tế. 


Tóm lại, hơi thở như thế nào, hành giả phải có Chánh Niệm (Sati) biết rõ 
như thế đó. Ngoài ra, còn các tiêu oai nghi khác như co tay, co chân, duỗi 
tay, dudi chân, gật đầu, lắc đầu, nói, cười, thấy, nghe, ngửi, ném, đụng ... 
hành giả đều phải tập chú Tâm biết rõ. Nếu Tâm phóng đi thì biết: Tâm 
phóng đi. Nếu lỡ quên Niệm, khi nào nhớ lại thì bắt đầu Niệm ngay những 
gì đang có mặt trong khi đó. Nên nhận thức rằng sự biết có 3 loại: 


— Sự biết của TƯỞNG: Biết cái đã biết. 
— Sự biết của THỨC: Biết cảnh hiện hữu. 


— Sự biết của TRÍ: Biết rõ thực trạng của cảnh hiện hữu (Tức là biết cái 
chưa từng biêt). 


Trong khi Thiên Chỉ (SAMATHA) cần cái biết của Tưởng bao nhiêu thì 
trong Thiền Quán (VIPASSANA) lại cấm ky cái biết của Tưởng (SANNA) 
bấy nhiêu. Hành giả nên cần có Niệm (SATI) kềm Tâm trong cái biết của 
Thức (VINNANA) để chờ đợi cái biết của Trí (NANA). Bởi phương pháp 
Chiếu Kiến Nghiệp Xứ là phải lột bỏ Chế định (PANNATTI), và cần thấy rõ 
Pháp Thực Tướng (SABHAVADHANNA), tức là loại bỏ Tục Đế 
(SAMMUTISACCA), để thấy rõ Chân Đề (PARANATTHA-SACCA). 


Trên phương diện Tri Tu (NANABHAVANA), Chế định hay Tục dé như 
lớp mây thịt, hay hột cườm che án con ngươi trong tròng con mắt. Nếu 
người nào bị mây hay cườm che bít con ngươi thì mắt người đó không thê 
trông thấy được vật gì trước mắt. Cũng như thế, khi hành giả chưa lột được 
lớp mây Chế định, Tuệ nhãn không thể thấy được bản thê của Pháp. Cảnh 
Chân dé là Sở tri của Niệm theo pháp Vipassana phải là Hiện tại. Nếu không 
phải là cảnh hiện tại thì không phải là đối tượng tu tập VIPASSANA. Như 
vậy, đối tượng tu tập Vipassana nhất định bắt buộc hành giả phải biết rõ đó 
là cảnh có thật (thực tướng) và là cảnh hiện tại, chứ không phải là cảnh chế 
định, hay cảnh quá khứ, hoặc cảnh vi lai. 


Khi mặc áo, nếu chúng ta lỡ mặc lộn thì có thể mặc lại, nhưng nếu Niệm lộn 
thì không thể Niệm lại,. Bởi vì cái áo nếu chúng ta lỡ mặc trái thì vẫn còn 
đó; nhưng tâm thức, nếu quên thì nó đã trở thành quá khứ, nên không thé 
Niệm bô túc như chúng ta bő túc hồ sơ. Nếu hành giả đưa tay ra nhận một 
vật gì đó mà quên Niệm, khi chợt nhớ ra thì cứ Niệm ngay cái gì đang hiện 
hữu, chứ không cần phải co tay vào rồi từ từ đưa ra để Niệm, vì hành giả 
phải Niệm (ghi nhận) cái đang có mặt, chứ không cần phải chuộc lại được 
cái quên Niệm khi nãy, như người ta chuộc hay xin lại món đồ đã lỡ bỏ 
quên. Người mới tập chạy xe đạp, nếu lỡ té ngã, thì đứng lên tập chạy lai, 
chỉ có nghĩa là tập chạy cho được, chứ không phải làm lại để khỏi cái té ngã 
khi nãy. Nhưng có thé khỏi sợ bị té ngã nữa, vì mỗi lúc tập chạy ấy đã có 
thêm kinh nghiệm, nên rất chú tâm và hết sức thận trọng. 


Ở đây, chúng ta cũng nên lưu ý rằng Pháp Học chỉ cho chúng ta hiểu biết về 
phương pháp thực hành mà thôi, còn sự thực chứng thì hành giả phải thực 
tập. Tuy nhiên, ta không thê chối bỏ Pháp Học được. Có nhiều vị thiền sư lý 
luận rằng: "Đứng trước một con sư tử thật (ngũ uân) thì cần gì phải nhìn vào 
bức ảnh (Pháp Học) chụp hình sư tử". Nếu lý luận như vậy thì chúng ta thử 
nghĩ: Nếu Pháp Học (bức ảnh) không cần thiết thì tại sao Đức Phật lại dạy? 
Chäng lẽ hồi thời Đức Phật, chúng sinh không có ngũ uẫn (con sư tử thật) 
hay sao? 


Trong Kinh Đại Bát Níp Bàn (MAHA PARINIBBANA) Đức Phật có dạy 
răng "Sau này sẽ có những vị tỳ khưu tuyên bó răng: Chính tôi duoc tho trì 
Pháp của Đức Thế Tôn như vây... như vậy... Lúc ây, các người không nên 
vội vàng chấp nhận, cũng không nên vội vàng bác bỏ, mà nên đem những 
điều đó đối chiếu với Kinh, so sánh với Luật, néu thấy tương ưng với Kinh, 
khế hợp với Luật thì nên thọ trì; bằng trái với Kinh, sai với Luật thì nên bác 
bỏ". Trong Kinh Pháp Cú (Dhammapada) Đức Phật dạy rằng: "Dù thuộc 
nhiều kinh điển, nhưng không hành trì, lại phóng dật, thì chäng khác đếm bò 
người, không hưởng Sa môn hạnh" và trái lại: "Dù thuộc ít kinh điển, nhưng 


y giáo phụng hành, từ bỏ tham, sân, si, giác tỉnh, tâm giải thoát, thì tất sẽ 
hưởng Sa môn hạnh." Như vậy, chỉ có nghĩa là Đức Phật khiên trách người 
Học mà không Hành, chứ đâu phải Ngài bác bỏ Pháp Học. 


Mà Pháp Học là gì? Chính là những lời chỉ dạy để Hành kia mà! Ngay cả 
những vị thiền sư chủ trương "bất lập văn tự" thì những gì các vị ấy chỉ dạy 
cho người khác đều được ghi chép lại, đó chăng thuộc về Pháp Học ư? Và 
nếu "không cần học" thì những lời lẽ của các vị ấy nói cũng phải bỏ luôn? 
Sự thật chúng ta học dé hành, chứ không phải chỉ học suông. Nếu học suông 
thì không thực chứng được đạo quả. Và bồn phận của Pháp Sư hay Thiền Sư 
là nên làm cho sáng tỏ Phật ngôn băng cả lý thuyết lẫn thực hành chứ không 
nên làm cho người đời sau hoang mang vè Phật Pháp. 


---000--- 
Chương Bốn - Thắp Sáng Hiện Hữu 
(Phân Biệt Danh Sắc) 


Hành giả nên nhớ thí dụ này để làm phương châm tu tập: "Tâm chúng ta 
như khỉ vượn. Tinh tấn như sợi dây. Niệm như trụ cột. Ngũ uân hay 
Danh Sắc như mặt đất. Trí Tuệ như cây roi. Đức tin như lòng tin chắc 
sự huấn luyện khỉ vượn bằng dụng cụ nói trên." (dây, trụ, đất, roi tức là 
cần, niệm, danh sắc, và trí tuệ). Tin chắc rằng dùng dây cột khi vượn vào cột 
trụ vốn được chôn sâu xuống đất, và dùng roi dé đánh khi vượn khi nó muốn 
bức dây v.v. là phương pháp duy nhất để dạy được khi vượn. Chúng là thú 
vật hăng chạy nhảy, thì ta cương quyết và luôn áp dụng phương pháp này 
cho đến khi dạy được chúng. Cũng vậy, hành giả tin chắc rằng sự tỉnh tấn 
cột tâm vào chánh niệm, chánh niệm được y cứ vào sắc danh (là đôi tượng, 
đề mục), và có trí tuệ để quan sát vọng tâm, là phương thức luyện tâm hữu 
hiệu nhất. Khi ấy, hành giả cũng cương quyết và luôn luôn áp dụng phương 
thức này cho đến khi dạy được tâm trở nên trong sạch. 


Hành giả sau một thời gian luyện tập theo phương pháp số một (An trú 
Chánh Niệm), khi đã có Niệm vững chắc trong bốn oai nghi và các tiểu oai 
nghi ròi thì bắt đầu phân biệt Sắc và Danh cho thật rõ rệt. Nếu ghi nhận kỹ 
lưỡng trong các đại oai nghi và tiêu oai nghi là phận sự chính trong phương 
pháp sô một thì sự phân tích rõ ràng đâu là Sắc, đâu là Danh là phận sự 
chính trong phương pháp số hai (Phân biệt Danh Sắc) này vậy: 


Khi đi, hành giả tập phân biệt như vây: Đi (chân dở, bước, đạp, đụng) là Sắc 
(đất, nước, lửa, gió, hư Không...). Tâm biết sự đi là Danh. Tâm điều khiển 
việc đi cũng là Danh. 


Khi đứng, hành giả phân biệt như vầy: Đứng (thân dừng lại, có hai chân 
chông đỡ thân xác) là Sắc. Tâm biệt sự đứng là Danh. Tâm điêu khiên việc 
đứng cũng là Danh. 


Khi nằm, hành giả phân biệt như vây: Nằm (thân trải dài trên giường, ván, 
bộ ngựa) là Sắc. Tâm biết sự nằm là Danh. Tâm điều khiến việc nằm cũng là 
Danh. 


Khi ngồi, hành giả phân biệt như vầy: Ngồi (thân được bẻ gập theo góc 
vuông và bàn tọa làm diêm tựa) là Sắc. Tâm biệt sự ngôi là Danh. Tâm điêu 
khiên việc ngôi cũng là Danh. 


Khi ăn, hành giả phân biệt như vây: Án (răng căn, nhai vật thực, lưỡi nêm, 
trộn vật thực và nuôt vật thực) là Sắc. Vật ăn cũng là Săc. Tâm biệt sự ăn là 
Danh. Tâm điêu khiên việc ăn cũng là Danh. 


Khi uống, hành giả phân biệt như vầy: Uống (miệng hớp nước, lưỡi nếm và 
nuốt vô cô) là Sắc. Nước uống cũng là Sắc. Tâm biết sự uống là Danh. Tâm 
điều khiến việc uống cũng là Danh. 

Khi đại tiện, hành giả phân biệt như vây: Đại tiện (nin hơi để láy sức ép của 
gió trong bụng đưa phân ra khỏi hậu môn) là Sắc. Phân cũng là Sắc. Tâm 
biệt sự đại tiện là Danh. Tâm điêu khiên việc đại tiện cũng là Danh. 

Khi tiểu tiện, hành giả phân biệt như vậy: Tiểu tiện (lây sức ép của gió trong 
bàng quang đưa nước tiểu ra ngoài) là Sắc. Nước tiêu cũng là Sắc. Tâm biết 
sự tiểu tiện là Danh. Tâm điều khiến việc tiêu tiện cũng là Danh. 


Các tiểu oai nghi hành giả cũng phân biệt cho rõ rệt đâu là Sắc, đâu là Danh 
cũng như thê ây. 


Quán hơi thở 


Hơi thở, là một động tác thường có luôn luôn, được xem là Thân Hành. Bât 
cứ lúc nào, trong các đại oai nghi Näm, Ngòi, và Đứng, nếu không có các 
động tác tiểu oai nghi thì hành giả nên phân biệt như vây: 


Khi thở vô, vi áy biết rõ trạng thái hơi thở vô (dài, ngăn, thô, tế) Khi hơi thở 
vô đầy (không còn hít vô được nữa) tự nhiên hơi thở phải dừng lại, vị ấy 
phải biết rõ trạng thái dừng lại của hơi thở vô. Khi dừng lại của hơi thở vô 
vừa chừng (để tự nhiên không nên có ý nin thở) tự nhiên hơi thở bắt đầu thở 
ra, hành giả cũng phải biết rõ trạng thái của hơi thở ra (dài, ngắn, thô, tế). 
Khi hơi thở ra đã hết (không còn thở ra được nữa), tự nhiên hơi thở ra phải 
dừng lại. Hành giả cũng phải biết rõ ràng trạng thái dừng lại của hơi thở ra. 
Khi sự dừng lại của hơi thở ra vừa chừng (phải để tự nhiên chớ có dụng ý 
nín thở) tự nhiên hơi thở bắt đầu thở vô. Hành giả cũng phải biết rõ trạng 


thái của hơi thở vô, y như trước, và hành giả cứ thé tiếp tục quan sát hơi thở 
vô, hơi thở ra cho đến khi nào có sự vật gì sinh khởi lên lân áp việc theo dõi 
hơi thở (như một tiếng động, một sự đau nhức của thân, một ý nghĩ, một 
cảm thọ của tâm chẳng hạn) thì hành giả nên biết rõ trạng thái vừa sinh khởi 
của sự vật đó. 


Đừng có sợ rằng nhận biết sự vật mới sinh khởi (như một tiếng động) là mât 
Chánh Niệm. Chính sự ghi nhận, biết rõ kịp thời ấy là Chánh Niệm vậy. 
Ngược lại, néu hành giả có bám chặt lấy hơi thở thì đó là phương pháp 
SAMATHA (Chi Tịnh) chứ không phải là phương pháp VIPASSANA 
(Quán Tuệ). Có điều đáng lưu ý hơn nữa là hành giả chỉ nên theo dõi, biết rõ 
(Pajanati) trạng thái của hơi thở (dài, ngắn, thô, tế) mà thôi, chứ không nên 
nói thì thầm, hoặc phân biệt trong Tâm: "Đây là hơi thở vô dài, hoặc đây là 
hơi thở ra dài, v.v.". Có nghĩa là hành giả không nên dùng danh từ chế định 
(Pannatti) mà ngôn ngữ thông thường đã đặt tên cho bản thể (Dabhava) ấy 
(như hơi thở vô, hơi thở ra, dài, ngắn, thô, tế) mà chỉ nên biết rõ thuần túy 
cái trạng thái ấy mà thôi (Bât tùy phân biệt). Thí dụ: Như khi đụng nhằm cục 
lửa đỏ, thân ta có cảm giác thé nào thì chỉ ghi nhận rõ cái trạng thái ấy mà 
thôi, chứ không cần phải nói hoặc suy nghĩ: "Nóng à!" Vì dù cho là người, 
bắt luận là người dân tộc nào, và kê cả các loài thú cũng đều có cảm giác 
giống nhau. Bởi sự nóng đó là bản thê thật (Sabhava), chứ từ hoặc chữ 
"Nóng" là của người Viêt Nam, chứ còn loài thú hoặc người dân tộc khác 
(như Âu, Mỹ chäng hạn) thì lại có cách nói khác, chäng giống nhau. Mà sự 
tu tập theo phương pháp VIPASSANA là cần nhận biết sự thật 
(Paramatthasacca) chứ không phải là sự nhận thức theo giả danh của thế 
thường (Sammutisacca). 


Tuy nhiên hành giả cũng phải theo phương pháp Quán sơ đẳng là sự phân 
biệt "Sắc Danh" như vây: "Hơi thở là Sắc, Tâm điều khiến hơi thở là Danh, 
Tâm biết rõ hơi thở cũng là Danh". Nên biết rằng khi quán như vậy (bất cứ 
trường hợp nào, như khi Đi, Đứng, Nằm, Ngồi, hay các tiểu oai nghi khác) 
không phải là Niệm (Sati) mà là Trí phân biệt Danh Sắc (Nama 
Rupaparicchedanana). Trí Tuệ nầy tuy vẫn còn vướng trong Pháp Tục dé 
(Sammutisscca), nhưng phải nhờ trí tuệ này dé tién lên tuệ trực giác, không 
còn phân biệt theo Pháp tục đề nữa. 

Hành giả nên phân tích rõ ràng về Niệm, về Trí phân biệt Danh Sắc, và về 
Tuệ trực giác theo thí dụ sau đây: 

Người ta dùng hai thanh cây kéo cọ nhau, lúc đầu có phát sinh chất nóng, từ 
từ phát ra lửa. Sự kéo cọ ấy như Niệm, chất nóng như Trí phân biệt Danh và 
Sắc. Tuệ trực giác như lửa. Lửa không phải là chất nóng ban đầu, cũng 


không phải là sự cọ sát của hai thanh gỗ. Cũng vậy, Tuệ truc giác không 
phải là Trí phân biệt Danh Sắc, cũng không phải là Niệm. Niệm là Niệm, Trí 
phân biệt Danh Sắc là trí phân biệt Danh Sắc, Tuệ trực giác là Tuệ trực giác. 
Mặc dù có sự hỗ tương giữa Niệm và Trí Tuệ, hay sự tiếp nối nhau giữa Trí 
phân biệt Danh Sắc và Tuệ trực giác, nhưng phải biết rõ: Cái nào ra cái nấy, 
đừng lầm lẫn. Hành giả nên biết thêm răng Trí phân biệt: "Cái này là Sắc, 
cái này là Danh" tuy vẫn còn vướng theo Tục đế, nhưng có khả năng tiến lên 
Tuệ trực giác và Tục dé này là "Danh Chân Chế Định". Còn sự ghi nhận: 
"Chân mặt bước, chân trái bước ..." khó phát triển Tuệ trực giác, vì Tục dé 
này là "Phi Danh Chân Chế Định". Tri phân biệt Danh Sắc (Danh Chân Chế 
Định) sẽ thấy được tướng Vô thường, Khổ não, Vô ngã của Danh Sắc. Khi 
thấy được tướng Vô thường, Khổ não, Vô ngã của Danh Sắc thì sự nhận 
định còn vướng Tục dé (Danh Chân Chế Định) cũng mât đi. 


Lại nữa, trong khi đi, đứng, năm, ngôi, hành giả nên an trú Chánh Niệm (ghi 
nhận luôn), khi cần quán thì chi nên quản trong ba oai nghi: đứng, năm, ngôi 
mà thôi, chớ không nên quán trong oai nghỉ đi. Vì lúc đi, thân di chuyên, nếu 
quán thì sẽ mắc cái tật “quên mình trong suy tư”. Như vậy, trong khi đi chỉ 
nên chuyên Niệm, nếu thấy cần quán thì phải đứng lại, hoặc ngồi lại, hay 
nằm xuống rồi quán cũng được. 


---000--- 
Chương Năm - Chư Hành Vô Thường 


Hành giả vẫn tiếp tục luyện tập SATI (Niệm) cho thuần thục, tinh nhuân. 
Sati càng được vững, càng tốt. Trong những lúc luyện tập Sati, ghi nhận biết 
rõ bốn đại oai nghi và các tiểu oai nghi (co tay, duỗi chân....). Thinh thoảng 
sẽ bị lãng quên sự Niệm (theo dõi thân tâm). Hay nói cho đúng hơn, trong 
buổi đầu, hành giả thường bị phóng tâm, thất niệm, tức là trong khi theo dõi 
hơi thở vô, hơi thở ra chäng hạn, thì hành giả có thể suy nghĩ đến một vån đề 
gi, nhớ lại một sự vật gì, hay nhận thức một ngoại cảnh (như tiếng động 
chăng hạn), hoặc thỏa thích hay buồn chán một việc gì đó. Khi chợt nhớ lại 
"Nãy giờ mình đã phóng tâm" thì hành giả không cần phải làm lại động tác 
đã bị bỏ quên (như phóng tâm trong lúc đang đi kinh hành) mà chỉ cần ghi 
nhận "quên niệm", hay ghi nhận rằng "suy nghĩ" (nếu hành giả vừa suy 
nghĩ), hay ghi nhận "nhớ tưởng" (nếu hành giả vừa nhớ tưởng), hay ghi nhận 
"biết" (nêu hành giả vừa nhận thức một ngoại cảnh), hay ghi nhận "cảm thọ" 
(nếu hành giả vừa thỏa thích, hay buôn chán). Nói tóm lại, hành giả quên 
Niệm do nguyên nhân nào thì phải ghi nhận ngay nguyên nhân đó, tức là 
trạng thái Thân hay Tâm vừa sinh diệt. 


Hành giả nên biết rằng đối với Thân (Sắc - Rupa) có thê nhận thức ngay khi 
chúng đang diễn tiến (như thân đau nhức, ngứa ngáy...), nhưng với Tâm của 
mình thì chỉ có thể ghi nhận Tâm cận hiện tại mà thôi, vì Tâm không thể 
đồng thời sinh diệt hai thứ Tâm cùng một lúc (một sát na - Khana). Thí dụ: 
khi trông thấy một đối tượng (cảnh tướng phần) khả ái, sự ưa thích khởi lên 
(tâm tham), hành giả ghi nhận "tham ái" thì tâm tham ái ấy đã diệt và đã trở 
thành sở tri (bị biết, chỗ biết), sở quán (bị xét, chỗ xét) của tâm thiện hợp trí 
(tâm thiện dục giới). Như vậy là khi trông thấy cảnh đẹp, tâm tham ái sinh 
khởi, thì cảnh đẹp là sở tri, còn tâm tham ái là năng tri. Khi tâm thiện nhận 
thức tâm tham ái, thì tâm tham ai là sở tri, tâm thiện là năng tri. Và khi tâm 
thiện sinh, thì tâm tham ái diệt, chứ không thể nào hai tâm cùng tồn tại (các 
thứ tâm khác dù cùng một loại như tâm thiện biết tâm thiện, tâm båt thiện 
biết tâm bất thiện thì cũng theo cơ chế đó). Đó là định lý cố nhiên 
(Cittaniyama), cho nên niệm tâm hay quán tâm là "tâm hiện tại nhận biết 
tâm cận hiện tại" mà thôi. 

Khi hành giả trông thấy một cảnh Sắc (vật bị mắt thấy) nào đó, nếu thích 
Niệm về Căn thì ghi nhận rằng "Thấy" (thấy đây là cách trông thấy của mắt, 
thuộc về Sắc). Nếu thích Niệm về Cảnh thì ghi nhận rằng "Sắc" (vật bị thấy, 
chỗ thấy, sở kiến), nếu thích Niệm về Thức thì ghi nhận rằng "Biết" (sự biết 
của mắt năng tri). 


Khi hành giả nghe một tiếng động nào đó, nếu thích Niệm về Căn thì ghi 
nhận rằng "Nghe", nếu thích Niệm về Cảnh thì ghi nhận "Tiếng " hay 
"Thinh" (vật bị nghe), nếu thích niệm về Thức (Danh) thì ghi nhận rằng 
"Biết" (sự biết của tai). 


Khi hành giả ngùi phải hơi mùi nào đó (như thơm, thüi), néu thích Niệm về 
Căn (Nội Sắc hay nội Xứ) thì ghi nhận rằng: "Ngửi", nếu thích Niệm về 
Cảnh thì ghi nhận "Mùi" (cảnh khí), nếu thích niệm về Thức (Danh) thì ghi 
nhận rằng "Biết" (sự biết của mũi). 

Khi hành giả ăn hay uống, nếu thích Niệm về Căn thì ghi nhận răng "Nếm", 
nếu thích Niệm về Cảnh thì ghi nhận rằng: "Vi", nếu thích niệm về Thức 
(Danh) thì ghi nhận rằng "Biết" (sự biết của luỡi). 


Khi hành giả đụng chạm chỗ nằm, chỗ ngồi, chỗ đi, chỗ đứng, hay chạm 
nhằm vật nóng, lạnh v.v., nếu thích Niệm về Căn thì ghi nhận rằng "Đụng", 
nếu thích Niệm về Cảnh thì ghi nhận "Xúc" (cảnh xúc: đất, lửa, gió), nếu 
thích niệm về Thức (Danh) thì ghi nhận rằng "Biết " (sự biết của thân). 

Khi hành giả suy nghĩ về một sự việc gì, nếu thích Niệm về Căn thì ghi nhận 
rằng "Suy Nghĩ" (hai Tâm Tiếp Thân và Ngũ Môn hướng Tâm), nếu thích 
Niệm về Cảnh thì ghi nhận rằng "Pháp" (52 Tâm Sở, 16 Sắc tế), nếu thích 


niệm về Thức (Danh) thì ghi nhận rằng "Biết" (sự biết của ý: 108 Tâm Ý- 
Thức-Giới). 
Quán Vô Thường 


Sau một thời gian luyện tập Sati thuần thục trong sự phân biệt rõ ràng về 6 
Căn, 6 Cảnh và 6 Thức (tức 18 Giới), hành giả bắt đầu tập Quán (Vicarana) 
cho thấy trạng thái vô thường của Căn, Cảnh, Thức. Nên lưu ý răng Quán ở 
đây không phải là Tuệ trực giác thật biết về Sắc Danh, nhưng phải Quán vì 
có Quán mới có Tuệ trực giác sinh khởi. Trong khi Quán tức là ngưng Niệm, 
đừng tưởng lầm Quán là Niệm (Niệm là sự ghi nhận rõ ràng vê sự hiện hữu 
của Danh và Sắc; Quán là suy xét về bản chất của Danh và Sắc; Tuệ Trực 
giác là thấy rõ tính chất của Danh và Sắc). Hành giả nên tự đặt ra câu hỏi 
như sau: "Vật này là thường hay vô thường?" Rồi tự đưa ra biện chứng để 
giải đáp: "Nếu vật này là Thường thì nó không bị sinh diệt đôi thay". Tới 
đây hành giả cố dùng trí tuệ suy xét coi vật ấy có bị sinh diệt đổi thay hay 
không, nếu thấy rõ nó bị sinh diệt đối thay thì tự hành giả kết luận rằng: 
"Như vậy, vật này là vô thường". Cứ như thế, hành giả, quán, sát từ vật nây 
đến vật khác. Sẽ có nhiều vật, tướng vô thường của nó rất vi tế, nghiêm nhặt 
hay â ân khuất mà hành giả chưa có thê thấy được thì hãy tập quán các vật nào 
dễ thấy, dễ nhận, lần lần cho đến khi có Trí Tuệ sắc bén và vững mạnh, rồi 
thì chăng những khối sắt, hòn đá mà cả trái đất (địa cầu) hành giả sẽ thấy rõ 
bản chất, tướng trạng vô thường của nó, đúng như Phật ngôn: Sabbe 
Sankhara Aniccati (Các Pháp hữu vi đều là vô thường). 


Khi hành giả trông thấy một Cảnh Sắc như đóa hoa chắng hạn, hành giả tự 
hỏi: "Cảnh Sắc này là Thường hay Vô Thường?" Muốn quán như vậy, trước 
hết hành giả phải hiểu biết cho thật đúng và thật rõ ý nghĩa của tiếng Thường 
và Vô Thường. Thường (nicca) là hằng có, hằng còn, hăng tôn tại. Trái lại là 
Vô Thường (Anicca) tức là luôn luôn tiêu hoại, đổi thay. Nếu hành giả thấy 
được trạng thái biến đổi của đóa hoa thì hành giả sẽ kết luận một cách chính 
xác Cảnh Sắc (đóa hoa, vật bị mắt thấy) là Vô Thường. 


Hoặc khi hành giả trông thấy Cảnh Sắc (như đóa hoa) hành giả Niệm "thấy" 

rồi có thể dừng Niệm chuyền qua Quán bằng cách tự hỏi "Mắt là Thường 
hay Vô Thường?" Hành giả đừng vội tự đáp theo thành kiến (thói quen) của 
sự đọc kinh sách mà nên quan sát (Vicarati) cho thấy rõ thật sự về trạng thái 
vô thường của mắt như nhìn đóa hoa lâu, mắt bị mỏi là vô thường: hoặc mỗi 
cái chớp mắt thì cái trông thấy bị gián đoạn là vô thường: hoặc tâm suy nghĩ 
việc khác khiến cái thấy åy bị gián đoạn là vô thường; hoặc do Cảnh Sắc 
(đóa hoa) thay đổi khiến cái thấy cũng thay đổi theo. Đó là chưa nói đến sự 
thay đối khó thấy hơn như tế bào, máu... trong mắt thay đổi liên tục từ 


khoảnh khắc. Đến lúc nào thật sự hành giả thấy rõ trạng thái thay đổi của 
mắt thì mới nên đi đến kết luận "Mắt là vô thường" 

Hoặc khi hành giả trông thấy Cảnh Sắc (như đóa hoa). Nếu hành giả niệm 
"Biết" tức là ghi nhận về Nhãn Thức thì hành giả có thé tạm ngưng Niệm để 
chuyên qua Quán bằng cách tự hỏi "Nhãn Thức là Thường hay Vô 
Thường?" Rồi hành giả quan sát cho thật thấy rõ sự vô thường của nhãn thức 
như: "Cái biết của Mắt không thể thường hăng vì dòng Tâm thức luôn luôn 
chuyên biến, nhãn thức sinh lên chỉ tòn tai ba thời điểm: Sinh, Trụ và Diệt." 
Ké đến là những sát na Tâm khác như Tiếp thâu, Quan Sát v.v. cho đến hết 
một lộ trình tâm (Citta Vithi), nếu đầy đủ là 17 sát na. Dù Tâm Nhãn Thức 
có được sinh tiếp tục sau đó thì cũng phải sinh ở một tiến trình khác (lộ trình 
tâm khác) chứ không thể trong một lộ trình tâm có hai sát na Tâm Nhãn 
Thức được sinh khởi liên tục bao giờ. Đó là xét về vô thường vi tế đối với 
người có học Abhidhamma (Vi Diệu Pháp, Thắng Pháp) mới nhận thấy 
được. Còn với ngươi không học Abhidhamma nhưng có Trí Tuệ sắc bén 
cũng có thể nhận biết được sự vô thường của Nhãn Thức. Do nhận xét thấy 
Nhãn Thức ấy bị diệt mât vì có cái thức khác sinh khởi, như Nhĩ Thức (cái 
biết của tai, sự biết cảnh thinh), hay Tỷ Thức (cái biết của mũi, sự biết cảnh 
khí), hay Thiệt Thức (cái biết của lưỡi, sự biết cảnh vi), hay Thân thức (cái 
biết của thân, sự biết cảnh xúc), hay Ý Thức (cái biết của ý, sự biết cảnh 
pháp). Nếu Nhãn Thức thường hằng thì cái Thức khác không có cơ hội sinh 
khởi, vì không thể có sự kiện các thứ Tâm đồng sinh một lúc. Mỗi lần sinh 
lên một thứ Tâm mà thôi, nếu Thức này hiện diện thì những thức khác 
khiếm diện. Mà thường ngày chúng ta đã Thấy, Nghe, Ngửi, Nếm, Đụng, 
Suy Nghĩ không biết bao nhiêu triệu triệu lần Sinh Diệt của các Tâm Thức, 
như vậy chứng tỏ là có sự vô thường của Nhãn Thức rõ rệt. Nên mới đi đến 
kết luận: "Nhãn Thức là vô thường". 


Khi hành giả nghe một âm thanh nào như tiếng nói của người chäng han. 
Hành giả tự hỏi: "Cảnh Thinh này là thường hay là vô thường?" (Dĩ nhiên 
khi hành giả tự nêu lên câu hỏi, kế đến là suy tư, cho đến khi thấy rõ sự vô 
thường, thì thời gian này dù lâu hay mau cũng chi là Quán "trầm tư", chứ 
không phải là Niệm "Chiếu Kiến" và cũng không phải là "Trí trực giác"). 
Hành giả dùng Trí suy xét như một nhà khoa học trong phòng thí nghiệm 
chớ không nên tự trả lời như một học sinh trả bài. Nếu hành giả đã có khái 
niệm lờ mờ về Vô Thường do học, đọc hay nghe thuyết pháp thì cần để qua 
một bên, chỉ nên vận dụng Trí phán đoán sự thật theo Trí quan sát mà thôi. 
Như "tiếng nói của người" tức Cảnh Thinh này nếu là Thường thì không bao 
giờ dứt tiếng nói. Lại nữa, trong tiếng nói của người, dù người đó đang nói 
liên tục, thì mỗi tiếng cũng khác nhau (như nói: Dạ, thưa ông ...) Đó là chưa 


nói đến sự sinh diệt vi tế hơn, mà theo Abhidhamma là tuôi thọ của Sắc chỉ 
tôn tại trong 17 sát na Tâm, mà trong một giây, Tâm sinh diệt đến triệu triệu 
lần. Nếu Quán thấy rõ như vậy, hành giả sẽ đi đến kết luận: "Cảnh Thinh 
này là vô thường." 

Hoặc khi hành giả nghe tiếng nói của người, hành giả Niệm "Nghe". Nếu 
muốn, Quán hành giả tạm thời dừng Niệm để Quán sát cho thấy rõ sự vô 
thường của tai, bằng cách tự nêu lên câu hỏi: "Tai là thường hay vô 
thường?" Tùy trí tuệ của hành giả, néu không thâm nghiệm vi tế về sự đổi 
thay của nhĩ căn (tai) nơi chính mình từng trong khoảnh khắc thì có thể quán 
xét chung chung cảnh vật bên ngoài như thấy người giả tai điếc hoặc lãng 
tai, không nghe được rõ ràng tiếng nói của người khác thì cũng nên nhận 
thức đó là sự vô thường của tai. 

Hoặc khi hành giả nghe tiếng nói của người, nếu hành giả Niệm "Biết", tức 
là ghi nhận về phương diện Tâm (niệm tâm). Như muốn Quán thì ngưng 
Niệm mà Quán xét rằng "Nhĩ thức này là thường hay vô thường?" Nếu Nhĩ 
Thức là Thường thì nhĩ thức không bị sinh diệt đổi thay! Nhưng thực tế thì 
Nhĩ Thức luôn luôn bị biến đổi vì nếu Nhĩ Thức không bị biến đổi thì ta chỉ 
luôn luôn biết Cảnh Thinh chứ không thé biết cảnh nào khác. Nhưng sự thật 
trong một thời gian ngắn chừng một phút thôi, ta đã biết cảnh Sắc (bằng 
Nhãn Thức), biết cảnh Thinh (bằng Nhĩ Thức), biết cảnh Khí (bằng Tỷ 
Thức), biết cảnh Vị (bằng Thiệt Thức), biết cảnh Xúc (bằng Thân Thức), 
biết cảnh Pháp (bằng Ý Thức) không biết là bao nhiêu lần. Đó là sự nhận xét 
thô thiên về tướng vô thường của Nhĩ Thức, chứ chưa nói đến sự vô thường 
vi tế hơn là sự diễn tiễn của dòng tâm thức theo lộ trình tâm nhĩ môn như 
Abhidhamma đã chứng minh. Như vậy, có thể đi đến kết luận: "Nhĩ Thức là 
vô thường". 

Khi hành giả ngùi một mùi nào đó như mùi nước hoa chăng hạn, néu hành 
giả Niệm "Ngửi" tức là ghi nhận sự sinh hoạt của Mũi (thuộc về niệm thân 
trong thân) rồi hành giả có thé tạm ngưng Niệm đề Quán sát cho thấy rõ sự 
Vô Thường của Mũi bằng cách tự hỏi: "Mũi là thường hay vô thường?” Tùy 
theo Trí tuệ của hành giả thấy sự vô thường của mũi thế nào cũng được, 
nhưng nhất định phải là cái xét thấy rõ sự vô thường của chính mình như 
một nhà khoa học, thí nghiệm những công thức về vật lý chăng hạn. Có thé 
hành giả thấy sự vô thường của mũi như là: "Khi nãy mũi bị nghẹt nên 
không ngửi được mùi, bây giờ như thoa dầu, mũi hết nghẹt nên ngửi được 
mùi, hay ngược lại v.v... Như vậy là vô thường." 


Hoặc khi hành già ngửi một mùi nào như mùi nước hoa chăng hạn, nêu hành 
v ri ° \ 
giả Niệm "Mùi", tức là ghi nhận sự hiện hữu của Cảnh Khí (thuộc về niệm 


thân ngoài thân) rồi hành giả có thể tạm ngừng Niệm để quán sát cho thấy rõ 
trạng thái sinh diệt (vô thường) của Cảnh Khí, cũng băng cách tự hỏi "Cảnh 
Khí (hơi, mùi) là thường hay vô thường?" Hành giả sẽ nhận thấy rõ sự vô 
thường (sinh diệt) của Cảnh Khí theo kinh nghiệm cá nhân và trí tuệ của 
hành giả như xét thấy rằng "Mùi thơm này khi nãy không có, bây giờ có, và 
ngược lại. Như vậy, cảnh Khí (mùi thơm, thüi) là vô thường." 


Hoặc khi hành giả ngửi một mùi nào như mùi nước hoa chăng hạn, néu hành 
giả Niệm "Biết", tức là ghi nhận sự hiện hữu của Tỷ Thức (niệm tâm trong 
tâm) rồi hành giả có thể tạm ngừng Niệm để quán sát cho thấy rõ sự vô 
thường (sinh diệt) của Tỷ Thức, cũng bằng cách tự hỏi: "Tỷ Thức là thường 
(không sinh diệt) hay vô thường (sinh diệt)?" Tùy theo trí tuệ và kinh 
nghiệm của hành giả, nhưng nhất định là phải thấy cho được sự vô thường 
của Tỷ thức mới đúng, và sự thấy rõ trạng thái vô thường của Tỷ thức phải 
là khách quan, thực tiễn, chứ không phải là giải đáp suông theo sự học hoặc 
nghe người khác nói rồi nói theo. Có thé hành giả thấy sự vô thường của Tỷ 
thức như "Cái biết này (Tỷ thức) khác với cái biết kia (Nhãn thức v.v...). Khi 
nãy có cái biết kia thì không có cái biết này, bây giờ có cái biết này thì 
không có cái biết kia (bởi không thê đồng một lúc có hai cái biết cùng sinh 
khởi). Như vậy, cái biết này (Tỷ thức) là vô thường." 

Khi hành giả ném một vật nào đó như vị chua của me chẳng hạn, nếu hành 
giả Niệm "Nếm" tức là ghi nhận sự sinh hoạt của lưỡi (niệm thân trong thân) 
rồi hành giả có thể tạm ngừng Niệm để quán sát cho thấy rõ tướng sinh diệt 
(Vô thường tướng) của lưỡi (Thiệt căn). Tùy ở căn nguyên và trí tuệ của 
hành giả, quán bằng cách nào cũng được, thây tướng sinh diệt đổi thay của 
lưỡi dưới hình thức nào cũng được, miễn là cho thấy được trạng thái vô 
thường của lưỡi thì thôi. Có thé hành giả tự hỏi "Lưỡi là thường (không thay 
đổi) hay vô thường (bị thay đổi)?" Rồi hành giả có thể thấy sự vô thường 
của lưỡi như "Khi không bị kích thích thì lưỡi chăng tươm ra nước, hoặc 
tươm ra ít, bây giờ bị kích thích (như nhìn thấy đồ chua ...) thì lưỡi tươm ra 
nước thật nhiều, hay ngược lại v.v. Như vậy, lưỡi là vô thường." 


Hoặc khi hành giả nêm một vị nào đó, như vị ngọt của đương chäng han, 
nếu hành giả Niệm "Vi" tức ghi nhận sự hiện hữu của cảnh VỊ (niệm thân 
trên thân bên ngoài). Rồi hành giả có thể tạm ngưng Niệm để quán sát cho 
thấy rõ trạng thái thay đối, không thường của cảnh Vị. Cũng bằng cách tự 
nêu lên câu hỏi: "Cảnh Vị là thường (không thay đổi) hay vô thường (thay 
đổi)?" Rồi hành giả vận dụng khả năng Trí tuệ của mình mà quán sát cho 
thấy rõ ràng về sự thay đôi sinh diệt của cảnh Vị như: "Khi nãy cảnh Vị này 
(vật thực, nước uống ...) còn nóng, bây giờ lại nguội, hoặc ngược lại v.v. 
Như vậy cảnh VỊ là vô thường!" 


Hoặc khi hành giả ném một vi nào đó như vị mặn của muối chẳng hạn, nếu 
hành giả Niệm "Biết" tức ghi nhận sự hiện diện của Thiệt thức (Niệm tâm 
trên tâm bên trong). Hành giả có thể tạm ngừng Niệm để quán sát cho thấy 
rõ tướng sinh diệt không thường của Thiệt Thức bằng cách tự hỏi: "Thiệt 
thức là thường (không sinh diệt) hay vô thường (sinh diệt)?" Rồi hành giả 
vận dụng Trí Tuệ của mình mà soi thấy thực trạng của Thiệt Thức là luôn 
luôn sinh diệt, đổi thay, chẳng thé tồn tại hai lần cùng một Tâm Thiệt Thức 
và mỗi thời điểm chỉ có một thứ Tâm được sinh khởi mà thôi. Mặc dù cùng 
chung một đối tượng nhưng mỗi thời điểm là mỗi thứ Tâm khác nhau, và 
môi thứ Tâm â åy chỉ tồn tại trong ba giai đoạn Sinh, Trụ, Diệt. Cứ thé chúng 
mãi tiếp nối nhau mà sinh rồi diệt, diệt rồi sinh (tương tục sinh) tựa hồ như 
những lượn sóng biển. Như vậy Thiệt thức là vô thường." 


Khi hành giả xúc chạm một vật gì như cầm một ly nước nóng chẳng hạn. 
Nếu hành giả niệm "Đụng" tức là ghi nhận sự sinh hoạt của Thân (niệm thân 
trong thân bên trong). Rồi hành giả néu muốn, có thể tạm ngưng Niệm đề 
quán sát cho thấy rõ thực tướng của Thân là sự vô thường, cũng vẫn băng 
cách tự đặt câu hỏi "Thân là thường (không sinh diệt) hay vô thường (sinh 
diệt)?". Rồi hành giả vận dụng trí tuệ của mình mà minh sát cho thấy TỐ Sự 
sinh diệt của Thân như: Khi nãy Thân không bị nóng, bây giờ Thân bị nóng 
hay ngược lại, v.v. Như vậy, Thân là vô thường (đây là sự nhận thức thô sơ, 
nhưng hành giả tập quán sát như thế dần dần sẽ nhận thức sự vô thường 
(sinh diệt) vi tế hơn, cụ thể hơn và chính xác hơn). 


Hoặc khi hành giả xúc chạm một vật gì như cầm một ly nước đá lạnh chăng 
hạn, nếu hành giả niệm "Lạnh" tức là ghi nhận sự hiện hữu của cảnh xúc 
(cảnh Xúc là đất, lửa, gió; nóng và lạnh là bản thể), rồi hành giả có thể tạm 
ngưng Niệm để quán sát cho thấy rõ tướng trạng của cảnh Xúc là vô thường 
cũng vẫn theo cách tự hỏi "Cảnh Xúc là thường (không thay đổi) hay vô 
thường (thay đổi)?" Rồi hành giả dùng trí tuệ của mình mà quán triệt chân 
tướng của cảnh Xúc như: "Cũng ly nước này khi nãy không lạnh, bây giờ lại 
lạnh hay ngược lại v.v... Như vậy cảnh Xúc là vô thường." 


Hoặc khi hành giả xúc chạm một vật gì như ngồi lên một cái ghé chăng han, 
hành giá có thể niệm "Cứng" (nếu cái ghế ấy bằng cây) hoặc niệm "Mèm" 

(nêu cái ghế á áy bằng nệm) tức là ghi nhận cảnh Xúc (đất, lửa, gió; cứng và 
mềm là thể trạng của Đất). Nếu hành giả niệm "Biết" tức ghi nhận sự hiện 
hữu của Thân Thức vừa sinh khởi (Tâm Thân Thức biết chỗ ngồi là cứng 
hoặc mềm). Tâm Thân Thức là năng tri, chỗ ngồi là sở tri. Khi Tâm Thiện 
Dục Giới ghi nhận sự hiện hữu của Thân Thức thì Tâm Thân Thức trở thành 
sở tri, còn Tâm Thiện Dục Giới là năng tri. Khi Tâm Thân Thức biết chỗ 
ngôi là cứng hoặc mềm lúc đó, Tâm Thân Thức đang sinh, đang còn, đang 


có. Nhưng Tâm Thiện Dục Giói ghi nhận sự có mặt của Tâm Thân Thức thì 
Tâm Thân Thức đã diệt, đã qua, đã mất. Chính Tâm Thiện Dục Giới đang 
sinh, đang còn, đang có và rồi cứ thé được diễn tiến liên tục, nghĩa là Tâm 
Thiện Dục Giới cũng trở thành Tâm quá khứ (đã qua), trở thành sở tri (bị 
biết), vì có một thứ Tâm khác sinh lên sự ghi nhận lại Tâm Thiện Dục giới. 
Như vậy là dòng Tâm Thức luôn luôn nỗi nhau mà sinh diệt, được gọi là 
Cittavuthi, đó là định lý Anicca (Vô thường) của Đạo Phật. Đời sống của 
chúng ta, dòng Tâm thức luôn luôn thay đổi, biến dịch không ngừng nghỉ, tợ 
như dòng nước trôi chảy không ngừng. Khi quan sát được như vậy, hành giả 
tự nhiên thức rằng "Tâm thức là vô thường". 


Khi hành giả khởi lên khởi lên một Tư tưởng nào như suy tính việc chưa có 
(vị lai) gọi là "Tư". Nhớ lại việc đã qua (quá khứ) gọi là "Tưởng". Nếu hành 
giả niệm "Tư" hay "Tưởng" tức ghi nhận sự hiện diện của Hành uân (Tư) 
hay Tưởng uân (Tưởng) vừa khởi lên từ Ý Môn (Tâm Hộ Kiếp - Bhavana). 
Rồi hành giả có thể tạm ngừng Niệm để quan sát cho thấy rõ tướng trạng của 
Tư tưởng ấy là vô thường (sinh diệt, đối thay). Như hành giả nhận thức rằng 
"Khi nãy tư tưởng này không có, bây giờ có, hoặc ngược lại." Và khi ta nhận 
ra sự có mặt của nó thì nó đã không còn (đã diệt). Những tư tưởng ấy luôn 
luôn sinh diệt đối thay. Tâm hiện tại biết Tâm cận hiện tại, và Tâm hiện tại 
cũng sẽ trở thành Tâm cận hiện tại. Tâm hiện tại là năng tri (chủ biếu), Tâm 
cận hiện tai là sở tri (bị biết hay chỗ biết). Như vậy, chúng cứ tiếp nôi nhau 
sinh diệt, Tâm hiện tại diệt thì trở thành Tâm cận hiện tại, hay nói cách khác: 
Tâm năng tri sẽ trở thành Tâm sở tri. Và khi thành Tâm sở tri thì lại làm 
năng duyên (cảnh) cho Tâm năng tri (sở duyên)... Chúng cứ diễn tién như 
thế, không bao giờ ngừng lại. Như vậy, tư tưởng là vô thường. 


Hoặc khi hành giả khởi lên một tư tưởng nảo, nếu tư tưởng ấy hướng đến 
một đối tượng (tướng phần, cảnh) tự khởi lên từ nội tâm, hoặc là cảnh Sắc, 
Thinh, Khí, VỊ, Xúc đã qua (ngũ cảnh quá khứ) thì hành giả cứ niệm "Pháp". 
Bởi cảnh Pháp là đối tượng của Ý Thức, nên chúng tự hiện khởi trong tâm, 
còn Cảnh Ngũ quá khứ (Sắc, Thinh, Khí, Vị, Xúc) không phải là đối tượng 
thực tại nên không phải cảnh của Ngũ Quan (Mắt, Tai, Müi, Lưỡi, Thân), chi 
là bóng dáng của Ngũ Trần rơi rớt (lạc tọa ảnh tử) lại mà thôi. Lại nữa khi 
hành giả nhìn một cảnh sắc nào đó như tắm bảng đen chăng hạn, néu hành 
giả nhận ra tướng trạng của tâm bảng ấy là màu den, trắng v.v., hình vuông, 
tròn v.v. cũng thuộc là cảnh Pháp, vì Nhãn Thức chỉ biết là "Sắc " mà thôi. 
Cũng vậy, đối với Nhĩ Thức chỉ biết là "Tiếng", Tỷ Thức chỉ biết "Mùi", 
Thiệt Thức chỉ biết "Vị", Thân Thức chi biết "Xúc". Còn tướng trạng trầm 
bồng... của cảnh thinh; thơm, thúi ... của cảnh khí ; mặn ngọt của Cảnh Vị ; 
nóng, lạnh của Cảnh Xúc. Tắt cả trạng thái ấy là cảnh Pháp, tức là tướng 


phần riêng biệt để biết cái này với cái kia (nhậm tri tự tánh, quy sinh vật 
giải). Do đó, cứ niệm "Pháp". Rồi hành giả néu muốn, có thể tạm ngừng 
Niệm để quán sát, cho thấy rõ tướng sinh diệt (vô thường) của cảnh Pháp, 
như hành giả nhận thức răng: "Cảnh Pháp này khi nãy không có, bây giờ có, 
và ngược lại. Chúng giống như những hình ảnh trên màm bạc khi chiếu 
phim hoặc của tivi. Như vậy, Cảnh Pháp là vô thường (sinh diệt)." 


Hoặc khi hành giả khởi lên một tư tưởng nào, như nhận thức ra một đôi 
tượng bằng tướng trạng vuông, tròn, dải, ngăn, xanh, vàng, đỏ, trăng V.V., 
néu hành giả Niệm "Biết" tức ghi nhận sự hiện hữu của Ý Thức vừa sinh 
khởi (Niệm tâm trong tâm bên trong). Hành giả có thể tạm ngừng niệm để 
minh sát cho thấy rõ tướng vô thường (sinh diệt, đối thay) của Y Thức bằng 
cách tự hỏi: "Ý Thức là thường (không sinh diệt) hay vô thường (sinh 
diệt)?" Rồi hành giả có thé tự nhận thức rằng: "Nếu Ý thức là Thường thì 
Nhãn thức v.v. không có cơ hội sinh khởi (bởi Tâm thức mỗi lần sinh khởi 
chỉ có một thứ mà thôi, không thé có hai thứ Tâm cùng sinh khởi một lần), 
nhưng sự thật thì các Tâm thức nối nhau mà sinh diệt, dù trường hợp nhập 
định cả ngày đi nữa, tuy một thứ Tâm (như Sơ Thiền chẳng hạn) và chỉ biết 
một cảnh duy nhất (như Đất chăng hạn), thì cái Tâm sinh diệt vô số kể, 
huống chi không nhập định thì Tâm sinh diệt vừa khác cái Tâm, vừa khác 
thứ Tâm, vừa khác loại Tâm. Ngày đêm trôi qua, chúng sinh diệt không 
ngừng tựa hồ như những cái chớp nhoáng của bóng đèn néon. Như vậy, Ý 
Thức là vô thường." 


---000--- 
Chương Sáu - Tri Vọng Diệt Vọng 


Phân biệt từng phần của 6 căn, 6 cảnh, 6 thức là để hành giả dễ nhận thức cái 
nào Căn là Căn, cái nào Cảnh là Cảnh, và cái nào Thức là Thức. Chúng luôn 
sinh diệt, diệt sinh, chứ không phải là chỉ có một Tự Ngã đơn thuần và bất 
biến như chúng ta thường lầm tưởng. Nhưng vì chúng sinh diệt quá nhanh 
khiến cho chúng ta nếu không có học Abhidhamma và hành Vipassana, cứ 
tưởng có một Tự Ngã đơn thuần bất biến. Cũng giống như cái quạt máy có 3 
cánh, nhưng khi cắm điện vào, cánh quạt xoay quá nhanh có thé khiến cho 
trẻ em lầm tưởng là một vòng tròn kín bít. Hoặc cái chong chóng có hai 
cánh, người ta chấm vào cánh chong chóng một điểm đỏ hoặc xanh. Khi gặp 
gió, cánh chong chóng xoay quá nhanh, ta nhìn vào thấy một vòng tròn đỏ, 
hoặc một vòng tròn xanh, tưởng chừng như vòng tròn ấy liền nhau, nhưng sự 
thật chỉ có một điểm đỏ hoặc xanh. Sở đĩ có vòng tròn đỏ hoặc xanh là vì 
nhiều lần xoay tròn quá nhanh, mắt ta nhìn không kịp nên thấy chỉ có một 
vòng tròn đỏ hoặc xanh vậy thôi. 


Dé hành giả dễ nhận rõ lý Vô Thường (sinh diệt, đổi thay) và Vô Ngã 
(không có một cá thể đơn thuần), chúng tôi xin đưa ra nhiều trường hơp 
khác nhau, và thường xây ra hàng ngày trong đời sống, rồi phân tích từng 
trường hợp một cho hành giả dễ nhận thức. Như khi " đi", chân đở lên, bước 
tới, để xuống, ta thử hỏi "Cái gì dở chân lên, bước tới và để chân xuống?". 
Một Linh hồn hay một Tự ngã, hay một Cá thê nào đó đi chăng? Không! Chi 
có sự đi chứ không có người (Tự Ngã, Linh Hồn) đi. Cái chân dö, bước là 
Sắc. Sắc gồm có Đất, Nước, Lửa, Gió. Tư tưởng điều khiến cái chân đở, 
bước là Danh. Danh ở đây được chia ra có đến bốn uẫn: Thọ, Tưởng, Hành, 
và Thức. Như vậy, không phải là "người đi" mà chỉ có ngũ uân di động mà 
thôi. Thấy rõ thực tương của ngũ uân là Tuệ Vipassana vậy. 


Khi co tay vào, hoặc duỗi tay ra, chúng ta thử hỏi "Cái gì co tay vào, hoặc 
duỗi tay ra?" Cái tay co vào, hoặc dudi ra là Sắc. Sắc ở đây đại khái có 4: 
Đất (Những gì có trạng thái cứng hoặc mềm), Nước (những gi có đặc tính 
chảy ra, hoặc quyên tụ lại), Lửa (những gì có tướng trạng nóng hoặc lạnh), 
Gió (những gì có trạng thái di động, hoặc phông lên). Ý nghĩ điều khiến tay 
co vào, hoặc duỗi ra là Danh. Danh ở đây là Tứ Danh Uần: Thọ (những cảm 
giác khổ, lạc, ưu, hỷ, xả), Tưởng (những cảm tưởng nhớ ra cảnh Sắc, Thinh, 
Khí, Vị, Xúc, Pháp), Hành (những tư duy thiện, bất thiện, và vô ký), Thức (ở 
đây là những Tâm Dục Giới). Như vậy, chỉ có ngũ uân di động chứ không 
có người (Tự Ngã, Linh hồn) co tay vào, hoặc duỗi tay ra. 
Hoặc khi đứng, chúng ta thử tìm hiểu "Cái gì Đứng?" Chỉ có tướng trạng 
Đứng (ngũ uân trụ) chứ không có "người đứng" (không có Tự Ngã đứng). 
Hình tướng " đứng" đây nếu phân tích ra thì có năm nhóm đang kết hợp lại: 
1. Sắc Uân (Địa, Thủy, Hỏa, Phong, Nhãn Vật, Nhĩ Vật, Tỷ Vật, Thiệt 
Vật, Thân Vật, Sắc, Khí, VỊ, một sắc tính -- Nam tính hoặc Nữ tính, Ý 
vật, Mạng quyên, Dưỡng thực tố, Hư không, Thân biểu tri -- khi nào 
nói mới có khẩu biểu tri, Khinh, Nhu, Thích nghiệp, Sinh, Tiến, Di, 
Diệt). 


2. Thọ Uân (Nhãn thọ, Nhĩ thọ, Tỷ thọ, Thiệt thọ, Thân thọ, Ý thọ. 
Trong 6 thọ này có cả Khổ, Lạc, Ưu, Hý, Xå). 


3. Tưởng Uấn (Sắc tưởng, Thinh tưởng, Khí tưởng, Vị tưởng, Xúc 
tưởng, Pháp tưởng). 

4. Hành Uân (Thân hành, Khẩu hành, và Ý hành). 

5. Thức Uân (Nhãn thức, Nhĩ thức, Tý thức, Thiệt thức, Thân thức, Y 
thức). 


Như vậy cái gọi là "người đứng " đây chi là năm uân hiệp lại, ngoài năm uân 
không có một cá thể như Tự ngã hay Linh hồn. Đúng như Tỳ Khuu ni 
Dhammadinna nói với Ông Visakha: "Này gia chủ, cái gọi là Tự ngã phải 
được hiểu là Ngũ Uån, chính năm Uẫn hiệp lại, người ta gọi là Tự Ngã. 
Ngoài ngũ uân không có Tự Ngã, nhưng cũng không có một Tự Ngã trong 
ngũ uân". 

Hoặc khi nằm, hành giả có thê theo dõi hơi thở ra vô dưới hình thức phòng 
xẹp của cái bụng, nhưng không cần nói ra tiếng "Phòng à, Xep à", hay thì 
thâm, hoặc nghĩ trong Tâm với cái tên "Phông, Xep", mà chỉ cân ghi nhận 
trạng thái Phông Lên và Xẹp Xuống của cái bụng mà thôi. Khi thở vô 
(phòng) hành giả biết rõ, khi thở ra (xẹp) hành giả biết rõ; và khi hơi thở vô, 
hay hơi thở ra dừng lại hành giả cũng phải biết rõ. 

Đề hành giả dễ hiểu và hiểu rõ ràng cách niệm hơi thở, nhất là dě nhận ra 
tướng trạng sinh diệt của hơi thở (thân hành), tôi xin phân tách kỹ như sau: 
Khi bắt đầu thở vô, cái bụng cũng bắt đầu phông cho đến khi không còn thở 
vô nữa, cái bụng cũng không còn phông thêm nữa, thời gian ấy ước chừng 
10 giây đồng hò, thì đây đầu tiên (giây thứ nhất) là trạng thái sinh của hơi 
thở vô, giây cuối (giây thứ 10) là trạng thái Diệt của hơi thở vô, 8 giây giữa 
(từ giây thứ hai đến thứ chín) là trạng thái Trụ của hơi thở vô. Sau khi không 
còn thở vô nữa (hơi thở vô diệt) thì bắt đầu ngưng, thời gian ngưng, ước 
chừng 6 giây, thì giây đầu là trạng thái Sinh của hơi thở dừng lại, giây cuối 
là trạng thái Diệt của hơi thở dừng lại, bốn giây giữa là trạng thái Trụ của 
hơi thở dừng lại. Sau khi hơi thở không còn dừng lại nữa (hơi thở dừng lại 
diệt) thì bắt đầu thở ra, ước chừng 10 giây, thì giây đầu là trạng thái Sinh của 
hơi thở ra, giây cuối là trạng thái Diệt của hơi thở ra, 8 giây giữa là trạng 
thái Trụ của hơi thở ra. Sau khi không còn thở ra nữa cái bụng cũng không 
còn xẹp thêm nữa (hơi thở ra diệt) thì bắt đầu dừng lại. Cứ như thế, hành giả 
ghi nhận từng giai đoạn của hơi thở. 


Bây giờ chúng ta hãy suy nghiệm xem trong oai nghi nằm, niệm hơi thở vô 
(phòng), và hơi thở ra (xẹp) ấy. Ai năm, cái gi nằm? Nếu dùng trí tuệ quan 
sát như nhà khoa học thí nghiệm thì ta sẽ thây đúng như Abhidhamma giải 
thích: Chỉ có hành vi năm chứ không có người (tự ngã) năm. Bởi tiêng gọi là 
"người" tức là ngũ uân. Trong 5 uân đó: 

1. Sắc Uân 

Sắc uân tức là Thân. Thân nếu phân ra Tứ đại thì có: 20 thê thuộc về Đất: 
tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, thận, tim, gan, bây nhây, bao 


tử, phối, ruột già, ruột non, vật thực, phần, óc; 12 thé thuộc vê Nước: mật, 
đàm, máu, mủ, mò hôi, mỡ, nước mắt, dầu da, nước miếng, nước mũi, nước 


nhot, nước tiêu; 4 thé thuộc về Lửa: lửa làm thân âm, lửa làm cho thân nóng, 
lửa làm cho tiêu hóa vật thực, lửa làm cho thân già; 6 thể thuộc về Gió: gió 
từ dưới quạt lên (như ợ), gió từ trên quạt xuống (như địt), gió quạt ở ngoài 
ruột, gió quạt ở trong ruột, gió làm cho thân cử động (như co duôi tay chân 
V..V.), gió ra vô nơi miệng mũi (tức hơi thở). 


2. Thọ Uân 


Thọ uân tức là những tình cảm, chăng hạn như lúc hành giả đang Trụ trong 
oai nghi nằm, và đang theo dõi hơi thở vô (phòng), ra (xep). Néu hành giå có 
cåm giác sų dè chịu của Thân (như mát mẻ, hay êm ấm) thì đó là Thọ Lạc 
(sướng thân), néu có cảm giác khó chịu của Thân (như nóng nực, đau nhức 
..) đó là Thọ Khổ (khổ thân), nếu có cảm giác dễ chịu của Tâm (vui mừng, 
hoan hý) đó là Thọ Hý (tâm vui vẻ), nếu có cảm giác khó chịu của Tâm (sầu, 
não, ai, bi...) đó là Thọ Ưu (tâm lo buôn), nếu có cảm giác tự nhiên (không 
khổ, không lạc, không ưu, không hỷ) đó là Thọ Xả (tâm thản nhiên đối với 
cảnh). 


3. Tưởng Uân 


Tưởng uân tức là những sự hiểu biết do đã hiểu biết (nhận ra cái gì mà trước 
đã gặp) như hành giả đang năm và đang theo dõi hơi thở vô, ra, bằng cách 
phòng, XP. Khi hơi thở vô, cái bụng phông lên hành giả thấy và niệm 
"Phòng à à" và khi hơi thở ra, hành giả thấy và niệm "Xep à". Sở dĩ hành giả 
gọi là ' 'phông" khi cái bụng căng phông lên, và gọi là "xẹp" khi cái | bụng xẹp 
xuông là do trước đây cha mẹ cô bác đã dạy như vậy. Bây giờ môi khi gấp 
lại (tức để ý đến nó) thì hành giả biết cái này là "phồng" và cái này là "xẹp". 
Đó là Sắc tưởng. 


Nếu hành giả không nhìn cái bụng phông lên và xẹp xuống mà chỉ nghe 
tiếng hơi thở của mình khi thở vô, ra có tiếng như khò khè, hay tiếng thở phì 
phào, hồn hên, hành giả niệm "khò khè à!" Đó là Thinh tưởng (vì trước đây 
đã có người dạy như vậy gọi là khò khè). Nếu hành giả khi thở vô nhằm mùi 
nước hoa, hành giả niệm "Thom à!" Đó là Hương tưởng (vì trước đó đã có 
người day "mùi như vậy gọi là mùi thơm"). Nếu hành giả khi ăn nhai nhằm 
miếng ớt, hành giả Niệm "Cay à!". Đó là Vị tưởng (vì trước kia, đã có người 
dạy "vị của ớt gọi là cay"). Nếu hành giả nằm cắn phải một vật gì, hành giả 
niệm "Cứng à!" Đó là Xúc tưởng (vì trước đã có người dạy như vậy gọi là 
"cứng"). Nếu hành giả đang nằm, bỗng bực bội một việc gì đó, hành giả 
niệm "Sân à!". Đó là Pháp tưởng (Vì thuở trước đã có người dạy "tâm bực 
bội, khó chịu gọi là "Sân"). 

Tất cả cái biết của Tưởng đều là Cảnh Chế Định (Pannatti), vì ngôn ngữ do 
người ta định đặt ra, nó cũng là sự thật nhưng chỉ là sự thật của Thế tục 


(người ta định đặt để tỏ cho nhau được hiểu những gì muốn trình bày mà 
thôi), nên gọi là Tục dé (Sammuti-sacca). Nếu hành giả niệm theo cái biết 
của Tưởng (Sanna) chỉ có thê phát sinh Niệm (Sati) mà thôi chứ không phát 
sinh được Tuệ (Panna). Còn như hành giả niệm theo cái biết của Thức (chỉ 
biết trạng thái của sự vật ấy, chứ không gọi là chi chi cả) mặc dù cũng là 
phát sinh Niệm nhưng có thể phát sinh được Tuệ vì cái biết của Thức 
(Vinnana) rất gần với Tuệ. Nhận được bộ mặt thật của sự vật (bôn lai diên 
mục) thì sẽ thây được sinh diệt của sự vật, cái biết thấy sự sinh diệt của sự 
vật là cái thấy biết (tri kiến) của Tuệ. Vì vậy, hành giả cần Niệm (ghi nhận) 
cái biết của Thức (bất tùy phân biệt) chứ không nên niệm theo cái biết của 
Tưởng. 

Nhiều vị thiền sư viện lý do là hành giả sơ cơ khó niệm theo Cảnh Chân dé 
(Paramattha-sacca) của Thức nên cho niệm theo Cảnh Tục dé (Sammuti- 
sacca) của Tưởng. Thậm chi, nhiều vị dẫn chứng Phật ngôn. Rõ ràng Đức 
Phật dạy niệm cảnh Chân dé tức là ghi nhận cái biết của Thức, thế mà những 
vị ấy giảng dạy một lúc rồi trở thành cảnh Tục đế, chỉ niệm theo cái biết của 
Tưởng! Như đoạn kinh Đức Phật dạy ông Bahiya: "Khi thấy một vật gì, chỉ 
biết là thấy. Khi nghe một tiếng gì, chỉ biết là nghe... Cho đến khi Tâm suy 
nghĩ một việc gì, chỉ biết là suy nghĩ!" Các vị Thiền Sư lại giảng dạy hành 
giả: "Khi thấy một vật gì hãy niệm 'Thấy à! Thấy à!", khi nghe một tiếng gì, 
hãy niệm 'Nghe à! Nghe à!' cho đến khi Tâm suy nghĩ một việc gì, hãy niệm 
'Suy nghĩ à! Suy nghĩ à!' " Hành giả nên lưu ý chỗ này, đây là chỗ bí yếu, chỉ 
cách đường tơ kè tóc -- giữa Tưởng và Thức -- (cũng như giữa Thức và Trí 
vậy, nhưng Thức gần với Trí hơn Tưởng). Đồng ý là hành giả sơ cơ dĩ nhiên 
là khó nhận thức được, nhưng lần lần ròi sẽ nhận thức được, chớ chiều theo 
hành giả, chỉ dạy lệch lạc thì rất nguy hiểm! Cô nhân có câu: "Những điều 
sai lầm dù có một triệu người chấp nhận chỉ là cộng thêm một triệu cái sai 
lầm, chứ không phải vì một triệu người chấp nhận mà trở thành một tí xíu 
chân lý được đâu! Vì chân lý không biết rùn xuống, cái gì rùn xuống không 
phải là chân lý!" 

Thật vậy, nếu là chủ nhân của một hiệu buôn thì có thể chiều theo thị hiểu 
của khách hàng, nhưng là vị thiền sư thì không nên đắc nhân tâm với hành 
giả bằng cách là biến cải chân lý thực hành theo tri kiến của họ. Và ngược 
lại, nếu là khách hàng thì có thể đòi hỏi chủ hiệu buôn theo sở thích của 
mình. Nhưng là hành giả thì phải cố gắng tầm cầu chân lý theo sự hướng dẫn 
của thiền sư. Vì chủ hiệu buôn cần nhiều khách hàng dé được tiên, còn hành 
giả thì cần phải nương theo hướng dẫn của thiền sư để được thọ pháp. Vå 
lại, đâu phải mỗi hành giả mới tập hành đều là kém Trí, mà thiền sư cứ viện 
lý do là hành giả sơ cơ phải tập theo phương pháp giả tam. Lại nữa, cái gì đã 


đến với người ta đầu tiên, cái đó sẽ thành thói quen (tập quán) khó mà sửa về 
sau. Dù có sửa được cũng mât công vô cùng, chi bằng cứ dạy đúng phương 
pháp, ban đầu khó nhưng sau sẽ dễ, khỏi phải ngỡ ngàng nhiều lần, và có thê 
khiến hành giả sinh hoài nghi. 


4. Hành Uẫn 


Hành uån là những chủ ý muốn làm, có cả Thiện, Bất Thiện và Vô ký. Hay 
nói cách khác là tư cách Tâm xử sự với cảnh vật, có cả tốt, xấu, và không tốt 
không xấu. Như một người có đức tin đối với Đắng tối cao nào đó chỉ vì 
nghe người khác nói rồi tin theo đó cũng là Tâm tốt nhưng thiếu Trí nên có 
thê hiễn dâng trọn đời mình và làm bất cứ một việc gì dù việc đó có thể nguy 
hiểm đến tánh mạng chẳng hạn. Khởi điểm là tốt, nhưng lần lần làm các việc 
tội ác như sát sinh, trộm cắp, tà đâm, nói dối, nói lời đâm thọc là xấu. Chúng 
ta nên phân biệt: Đức tin sơ khởi dù mê tín vẫn là Thiện (thiện dục giới ly 
trí), nguyện hiến dâng thân mạng cho đắng tối cao ấy là Phúc Hành, nhưng 
khi Tâm bắt đầu nghĩ đến việc làm các tội ác như sát sinh đó là Phi Phúc 
Hành. Chớ có tưởng lầm Đức tin (dù mê tín) là Bât thiện, là Phi phúc hành. 
Ngược lại, càng không nên nghĩ các việc làm sau đó như sát sinh là Thiện, là 
Phúc hành. Và cũng không nên nghĩ răng Tâm có đức tin (dù mê tín) và Tâm 
nghĩ đến cách làm tội ác cũng là một thứ Tâm. Tâm có niềm tin nơi Thượng 
để là Tâm Thiện dục giới ly trí. Tâm sai khiến làm việc sát sinh, ác khẩu là 
Tâm Sân. Tâm sai khiến làm việc trộm cắp, tà dâm, ÿ ngữ là Tâm Tham. 
Tâm Tham và Tâm Sân sai khiến làm bât cứ việc chi đều là Phi phúc hành. 
Trái lại, Tâm Thiện Dục Giới dù do hợp trí hay ly tri sai khiến làm bất cứ 
việc chỉ như bố thí, trì giới, hành thiền đều là Phúc hành. Không bao giờ có 
việc Tâm Thiện làm việc sát sinh, trộm cắp; và ngược lại, Tâm Tham, Tâm 
Sân không thể làm việc trì giới, tu thiền. Mỗi việc làm có một thứ Tâm 
riêng, vì không phân biệt được chân lý này nên người ta dễ hiểu lầm rằng có 
một thứ Tâm làm nhiều việc khác nhau (cả Thiện và Bất thiện). 


Dé hành giả dễ nhận ra Tâm Thiện và Bất Thiện (Phúc hành và Phi phúc 
hành) tôi xin cử ra một sô vân đê như sau: 


Khởi tâm muốn trộm cắp nhưng cảm thấy xấu hồ nên thôi. "Tâm muốn trộm 
cắp" là Tâm Tham, đồng sinh với Hành Uän (Phi phúc hành), gồm có Tham, 
Si, Vô tàm, Vô quý, Phóng dât ... "Cảm thấy xấu hô nên thôi" là Tâm Thiện 
Dục Giới, đồng sinh với Hành Uân (Phúc hành), gồm có Tàm, Quý, Vô 
tham, Vô Sân, Hành xả ... 

Khởi Tâm muốn Bồ thí nhưng sợ hao phí của cải nên thôi. "Tâm muốn bố 
thí" là Tâm Thiện Dục Giới, đồng sinh với Hành Uän (Phúc hành), gồm có 
Tín, Niệm, Vô tham, Vô Sân, Bi, Tùy hy ... "Sợ hao phí của cải nên thôi" là 


Tâm Sân đồng sinh với Hành Uân ia phúc hành), gòm có Sân, Tât, Lân, 
Hôi, Si, Vô tàm, Vô Quý, Phóng dât .. 

Khởi tâm di nghe Pháp, nhưng khi đe Pháp nhất là đề Pháp "Vô Ngã" bèn 
sinh hoài nghi, không tin và bất mãn rôi bỏ ra về với ý nghĩ có tự ngã thường 
hằng nói Vô Ngã là sai! "Tâm muốn nghe Pháp" ở đây là Tâm Thiện Dục 
Giới ly trí đồng sinh với Hành Uân (Phúc hành), gồm có như Tầm, Tứ, 
Thắng giải, Cần, Hÿ, Dục ... " Sinh hoài nghi không tin" là Tâm Si hoài nghi 
đồng sinh với Hành Uân (Phi phúc hành) gồm có Si, Vô tàm, Vô Quý, 
Phóng dật, Hoài nghi ... "Bất mãn" là Tâm Sân đồng sinh với hành Uän (Phi 
phúc hành), gồm có Sân, Tật, Lân, Hôi ... "Nghĩ có Tự ngã thường hằng" là 
Tâm Tham tương ưng Tà Kiến đồng sinh với Hành Uän (Phi phúc hành), 
gồm có Tham, Tà kiến, Ngã mạn, Si, Vô tàm, Vô Quý, Phóng dật, Hôn 
Trầm, Thụy miên. 


Khởi tâm muốn nghe Pháp, khi nghe Pháp hiểu được chân lý, phát đức tin 
Tam Bảo bèn xin thọ trì Qui giới, và bố thí v.v... "Tâm muốn nghe Pháp" là 
Tâm Thiện dục giới có thể hợp trí hoặc ly trí đồng sinh với Hành Uẫn (Phúc 
hành), gồm có Tầm, Tứ, Thắng giải, Cần, Hý, Dục... "Nghe Pháp hiểu biết 
được chân lý" là Tâm Thiện Dục Giới tương ưng Trí Tuệ đồng sinh với 
Hành Uân (Phúc hành), gồm có Tín, Niệm, Tàm, Quý, Vô tham, Vô sân, 
Hành xả, Tịnh thân, Tinh tâm, Khinh thân, Khinh tâm, Nhu thân, Nhu tâm, 
Thích thân, Thích tâm, Thuần thân, Thuần tâm, Chánh thân, Chánh Tâm, Trí 
Tuệ ... "Phát đức tin Tam Bảo, thọ trì, qui giới, bó thí v.v..." đều là Tâm 
Thiện Dục Giới hợp trí đồng sinh với Hành Uän (như trên). 


Khởi tâm muốn đi chùa làm phước như Dâng Y, Trai Tăng. Ta phải xem xét 
kỹ coi muốn đi làm phước ấy là do nguyên nhân gì? Như muốn "làm chủ lễ 
dâng y", do người khác nói "có phước" rồi tin mà muốn làm theo như vậy là 
Nhân lành (Phúc hành). Nhưng cũng có sự suy nghĩ tiếp theo sau: "Ta làm 
chủ lễ dâng y, ta sẽ được nhiều người khen ngợi", "Ta mong được khen 
ngợi" là Tâm Tham (ham danh) như vậy có nhân båt thiện (Phi phúc hành). 
Hoặc nghĩ "làm chủ lễ dâng y có phước lớn, đời sau ta được giàu sang, có 
sắc đẹp, được lên cõi trời v..v..." Tâm nghĩ "dâng y có phước" là Tâm Thiện 
Dục Giới hợp trí, là nhân lành (Phúc hành) nhưng ý nghĩ sau đó là Tâm 
Tham, do nhân Bắt thiện (Phi phúc hành), hoặc nghĩ rằng làm chủ lễ dâng y 
được phước lớn, dé đời sau này gặp Phật, được xuất gia dưới nghi thức "Ehi- 
bhikkhu". Như vậy Tâm khởi đầu và Tâm suy nghĩ tiếp theo sau đều Tâm 
Thiện Dục Giới hợp trí, là nhân thiện (Phúc hành), hoặc nghĩ dâng y có 
phước rồi làm, nhưng trong lúc gặp những chuyện trái tai gai mắt, bất bình, 
sân hận khởi lên ... thì nên biết rằng việc dâng y là Phúc hành, nhưng xen 
vào những Tâm Sân là Phi phúc hành. Cái nào Phúc hành là Phúc hành, cái 


nào Phi phúc hành là Phi phúc hành. Chớ có lầm lẫn mà đồng hóa tất cả Tâm 
khi làm việc dâng y đều là Thiện hoặc Bắt thiện. Hay hệ thống hóa tất cả 
việc làm suốt thời gian dâng y đều Thiện hay Bât Thiện. Việc nào Thiện là 
Thiện, việc nào Bât thiện là Bât thiện. 


Hành giả phải khéo phân biệt Tâm mình và việc làm của mình như người lựa 
gạo. Trong một chén gạo có gạo nguyên, có gạo nửa hột, có thóc, có sạn... 
Với người có mắt sáng, họ sẽ phân biệt rõ: Đây là gạo nguyên, đây là gạo 
nửa hột, đây là thóc, đây là sạn ... Chứ không nên quơ đũa cả nắm nói theo 
tư ý một cách vô ý thức răng chén này toàn gạo không, hay chén nảy thóc 
không, hay chén này sạn không. Với người có trí, có học Abhidhamma và 
hành Vipassana, vị ấy sẽ phân biệt rõ như người có mắt sáng lượm gạo: đây 
là gạo nguyên (Tâm thiện hop trí), đây là gạo nửa hột (Tâm thiện ly trí), đây 
là thóc (Tâm tham), đây là sạn (Tâm sân)... 


Chúng ta gặp không biết bao trường hợp: Cùng một sự kiện, đối với người 
thích thì cái gì họ cũng cho là Thiện, thậm chí việc làm åy kéo dài cả một 
năm, một tháng, hoặc một giờ. Trái lại, người không thích thì họ cho toàn là 
Bât Thiện. Nhưng sự thật thì đừng nói chi thời gian lâu cả một đời, một năm, 
một tháng, một ngày, một giờ hay một phút, mà chỉ trong một giây đã có 
triệu triệu Tâm sinh diệt. Trong số triệu triệu cái Tâm sinh diệt đó đã có 
hàng ngàn lộ trình tâm diễn tiến qua cả các Môn. Trong mỗi lộ trình của 
Tâm ấy, đối với phàm nhân như chúng ta thì tham, sân, si đầy dẫy, thỉnh 
thoảng mới có được một số Tâm Thiện khởi lên. Vì vậy, người hành 
Vipassana, vị Thiền sư luôn ngăn cắm không cho hành giả bày việc làm 
phước, trai tăng, v.v... vì việc làm ấy có thể có xen Bât thiện, bị phiền não 
chi phối và khó kiểm soát được Tâm! 


Nếu hành giả là một vị xuất gia, thường ưa thích việc thuyết giảng Giáo 
Pháp cho người khác nghe, cũng nên phân biệt rõ khi khởi Tâm muốn đi 
thuyết pháp, coi việc "muốn đi thuyết pháp" đó do nguyên nhân nảo (nhân 
Thiện hay Bât thiện) và trong khi thuyết pháp đó thường là Tâm thiện sinh 
khởi nhiều hay Bât thiện sinh khởi nhiều. Nếu muốn thuyết pháp cho người 
khác nghe để được phước, dé đáp lại đức tin của người cư sĩ, để mở mang 
Chánh Pháp, để nối huệ mạng của chư Phật v.v... thì đó là nhân lành (Phúc 
hành). Trái lại, nếu muốn đi thuyết pháp để được danh, hoặc được lợi lộc, 
hay để công kích người khác v.v... thì đó là nhân chẳng lành (Phi phúc 
hành). Lại nữa, trong khi đang thuyết pháp, tâm hướng về Chánh Pháp, suy 
nghĩ Chánh Pháp v.v... là nhân Thiện (Phúc hành). Nhưng nếu để ý đến lễ 
vật sẽ được dâng (Pháp sư), hay để ý đến phụ nữ hoặc đề ý thù ghét ai v.v... 
thì lại là nhân Bất Thiện (Phi phúc hành). Vì vậy, hành giả khi khởi Tâm 
muốn đi thuyết Pháp nên quán xét tâm mình và dù Thiện hay Bất Thiện cũng 


chäng nên đi, bởi sẽ bị chi phối dễ dàng, nhất là phải tiếp xúc nhiều người. 
Phương pháp tu tập Vipassana, Đức Thê Tôn có dạy răng: EKAYANO 
MAGGO -- NHAT THƯA Đạo (Chỉ một xe đi trên một con đường). 


5. Thức Uẫn 


Thức uân là những cái biết. Biết Cảnh gọi là Tâm, bị Tâm biết gọi là Cảnh. 
Theo Abhidhamma, Tâm có 6 loại, 121 thứ. Tâm sinh diệt rất nhanh, chỉ 
trong một giây (giây đồng hò, theo bản xưa là một khây móng tay) Tâm sinh 
diệt triệu triệu cái (lần). Đề hành giả dễ nhận thức về Thức Uän trong khi 
cần Niệm Tâm, ở đây sẽ trình bày và phân tích sự diễn tiến của Tâm thức 
bằng các lộ trình tâm như sau: 


Nhãn Thức là cái biết Cảnh Sắc nương nơi Nhãn Căn, có hai thứ. Một thứ 
biết Cảnh Sắc xấu gọi là Tâm Nhãn Thức quả Bắt thiện thọ xả. Một thứ biết 
Cảnh tốt gọi là Tâm Nhãn thức quả Thiện vô nhân thọ xả. Cả hai Tâm Nhãn 
Thức đều có 7 Tâm Sở (sở hữu tâm) biến hành như nhau: (Xúc, Thọ, Tưởng, 
Tư, Nhất hành, Mạng quyền "Căn", và Tác ý). Tâm Nhãn thức chỉ có khởi 
lên một cái (lần) trong mỗi lộ trình tâm như sau: 


Hộ kiếp, Hộ kiếp Quá khú, Hộ kiếp Rúng động, Hộ kiếp dứt dòng, Nhãn 
môn hướng Tâm, Nhãn thức, Tiếp thâu, Quan sát, Xác định, Đồng lực 1, 
Đồng lực 2, Đồng lực 3, Đồng lực 4, Đồng lực 5, Đồng lực 6, Đồng lực 7, 
Na cảnh 1, Na cảnh 2, Hộ kiếp. 


Trừ hai Sát na (Hộ kiếp) đầu và cuối, còn lại 17 Sát na (lần) giữa là một lộ 
trình tâm đầy đủ nhất. Cũng có những lộ trình tâm ngắn hơn như: Có 15 sát 
na (trừ 2 cái Na cảnh), Có § Sát na (Trừ 7 cái Đồng lực và 2 cái Na cảnh), 
nhưng thật sự thì mỗi lộ trình tâm đều đủ 17 Sát na là nếu không có Na cảnh 
và Đồng lực thì Hộ kiếp quá khứ được lập lại nhiều lần cho đủ số 17 Sát na 
(cái). Mỗi cái Tâm (sát na) đều có 3 sát na tiêu: Sinh, Trụ, Diệt. Khoảng 
giữa của các lộ trình tâm là Hộ Kiếp được diễn tiễn vô số kể. Trong mỗi 
cách xử sự hàng ngày trong đời sống chúng ta, lộ trình tâm Nhãn thức được 
lập đi lập lại băng nhiều lộ trình tâm như vậy mới có thể giải quyết được một 
vẫn đề. Dĩ nhiên là Tâm Nhãn thức cũng như những Tâm khác phải sinh diệt 
nhiều lần và liên tục, nên nguòi Xưa nói: "Liền như nước chảy, to in xe 
vòng." 


Nhĩ Thức là cái biết Cảnh Thinh nương nơi Nhĩ Căn. Có hai thứ: một thứ 
biết cảnh thinh xấu (tiếng làm Tâm khó chịu) gọi là Tâm Nhĩ Thức quả bất 
thiện thọ xả; một thứ biết cảnh tốt (những tiếng làm Tâm dễ chịu) gọi là Tâm 
Nhĩ Thức quả thiện vô nhân thọ xả. Cả hai thứ Tâm Nhĩ Thức đều có 7 Tâm 
Sở biến hình như nhau (Xúc, Thọ...). Tâm Nhĩ Thức chỉ khởi lên một lần 
(cái) và cũng ở vị trí cỗ định trong mỗi lộ trình tâm y như nhãn thức. 


Tất cả đều giống như lộ trình tâm Nhãn Thức, chỉ khác là ở vi trí của một 
Sát na Tâm nhãn thức trong lộ trình tâm đổi ra Tâm Nhĩ Thức. Và Tâm 
Nhãn Thức thì biết Cảnh Sắc, còn Tâm Nhĩ Thức thì biết Cảnh Thinh. Chính 
sự hiểu biết rõ rệt về sự sinh diệt của Tâm thức như lộ trình tâm đã nêu trên, 
hành giả mới nhận thức được lẽ Vô Thường, Khổ não, Vô Ngã của Danh 
Sắc và khởi Tâm nhàm chán, muốn tìm con đương thoát ly ngũ uân. Đúng 
như Phật ngôn: "Chư Hành đều Vô Thường, với Trí Tuệ thấy rõ, đau khô 
được nhàm chán, đó là Thanh Tinh Đạo." 

Tỷ Thức là cái biết Cảnh Khí (hơi mùi) nương nơi Tỷ Căn. Có hai thứ: một 
thứ biết Cảnh khí tốt (hương, mùi thơm) gọi là Tâm Tỷ Thức quả thiện vô 
nhân thọ xả; một thứ biết cảnh khí xấu (xú, mùi hôi, thúi) gọi là Tâm Tỷ 
Thức quả båt thiện thọ xả. Cả hai thứ Tâm Tỷ Thức đều có 7 Tâm Sở biến 
hành như nhau. Tâm Tỷ Thức cũng khởi lên trong mỗi lộ trình tâm một lần 
như Tâm Nhãn Thức. Chỉ khác là Tâm Tỷ Thức sinh khởi ở vị trí mà Tâm 
Nhãn Thức sinh khởi mà thôi. Và cũng ở vị trí này mà Tâm Nhãn Thức biết 
cảnh Sắc, Tâm Nhĩ Thức biết Cảnh Thinh, còn Tâm Tỷ Thức biết Cảnh Khí 
(Hơi hay mùi). Hành giả nhận thức được sự sinh và diệt của Tâm Ty Thức 
như lộ trình tâm đã nói trên, cũng có nghĩa là hành giả thấy được sự Vô 
Thường, Khổ não, Vô Ngã của Danh Sắc, và khởi lên Tâm nhàm chán, 
muốn tìm con đường thoát ly Danh Sắc. Đúng như Phật ngôn: "Chư Hành 
đều khổ não, với Trí tuệ thấy rõ, đau khô được nhàm chán, đó là Thanh Tịnh 
Đạo." 

Thiệt Thức là cái biết Cảnh Vi nương nơi Thiệt căn. Có hai thứ: một thứ biết 
Cảnh vị tốt (ngon, ngọt) gọi là Tâm Thiệt Thức quả thiện vô nhân thọ xả; 
một thứ biết Cảnh Vị xấu (cay, đăng khó chịu) gọi là Tâm Thiệt Thức quả 
bắt thiện thọ xả. Cả hai thứ Tâm Thiệt Thức đều có 7 Tâm Sở biến hành như 
nhau. Tâm Thiệt Thức cũng khởi lên chỉ có một lần trong mỗi lộ trình tâm 
như Tâm Nhãn Thức. Cũng chỉ khác là Tâm Thiệt Thức sinh khởi ở vi trí mà 
Tâm Nhãn Thức sinh khởi mà thôi. Và cũng ở vi trí này mà Tâm Nhãn Thức 
biết cảnh Sắc, Tâm Nhĩ Thức biết Cảnh Thinh, Tâm Tỷ Thức biết Cảnh Khí, 
còn Tâm Thiệt Thức biết Cảnh Vị. Hành giả nhận biết được sự sinh và diệt 
của Tâm Thiệt Thức qua lộ trình tâm đã nói trên, cũng có nghĩa là biết được 
sự Vô thường, Khổ não, Vô Ngã của Danh Sắc. Và sẽ khởi lòng nhàm chán 
Danh Sắc, muốn tìm con đường thoát khỏi Danh Sắc. Đúng như Phật ngôn: 
"Các Pháp đều Vô Ngã, với Trí tuệ thấy rõ, đau khổ được nhàm chán, đó là 
Thanh Tịnh Đạo." 

Thân Thức là cái biết Cảnh Xúc (Cứng, Mềm, Nóng, Lạnh, Lay động, căng 


phòng) nương nơi Thân căn. Có hai thứ: một thứ biết Cảnh xúc tốt (sung 
sướng) gọi là Tâm Thân Thức quả thiện vô nhân thọ lạc; một thứ biết Cảnh 


xúc xấu (đau nhức) gọi là Tâm Thân Thức quả båt thiện vô nhân, thọ khổ. 
Cả hai thứ Tâm Thân Thức dêu có 7 Tâm Sở biến hành như nhau. Tâm Thân 
Thức cũng khởi lên chỉ có một lần trong mỗi lộ trình tâm như Tâm Nhãn 
Thức. Hành giả nhận biết sự sinh diệt của Tâm Thân Thức trong mỗi lộ trình 
tâm dù là Thân thức Thọ Lac, hay Thân Thức Thọ Khổ đều là Vô Thường, 
Khổ não, Vô Ngã. Đúng như Phật ngôn "Lạc là khô, Khô là gai nhọn" bởi vi 
"Hữu vi không thường thì phải sinh diệt, đứt sinh diệt rồi mới thật an vui... 

Ý Thức là cái biết Cảnh Pháp (Tự khởi trong Tâm, có tướng trạng riêng biệt, 
ngoài ra 5 cảnh trên) và cũng biết cảnh ngũ. Có đến 111 thứ Tâm Ý Thức: có 
3 thứ gọi là Y Giới và 108 thứ gọi Y Thức Giới. Trong ba thứ Tâm Y Giới 
đó, một thứ sinh trước ngũ song thức (Nhãn, Nhĩ, Ty, Thiệt, Thân thức) là 
Ngũ môn hướng Tâm (Khán ngũ môn), hai thứ sinh sau Ngũ song thức là 
Tiếp thọ Tâm (Tiếp thâu) trong mỗi lộ trình tâm, không thê thay đổi, đó là 
định luật tự nhiên (Citta-niyana). Những Sát na Tâm nôi sau Tâm Tiếp thâu 
trong lộ trình tâm đều thuộc về Y thức giới: Sát na Quan Sát có 3 thứ, Phân 
đoán có 1 thứ. Đồng lực có 55 hoặc 87 (12 Tâm Bât thiện, Tâm vi tiểu: 8 
Tâm thiện dục giới, 8 Tâm Duy tác Dục giới Hữu nhân, 9 Tâm thiện Đáo 
đại, 9 Tâm Duy tác Đáo đại và 8 hoặc 40 Tâm Siêu thể). Nếu Tâm Ý Thức 
biết cảnh Pháp thì lộ trình tâm thông thường được diễn tién như sau: 


H V R D K ĐÕ ĐÕ DO ĐÕ ĐÕ DO Ð MMH 


(Hộ kiếp, Hộ kiếp Vừa qua, Rúng động, Dứt dòng, Khán ý môn, Đồng lực 1 
- 2-3-4-5-6- 7, Mót, Mót, Hộ kiêp). 


Hành giả nhận biết được sự Sinh Diệt của Tâm Ý Thức trong các lộ trình 
tâm sẽ thấy nó rất phức tạp, vi tế và đa dạng. Nếu gìn giữ Tâm Ý Thức cho 
trong sạch thì được giải thoát mọi triền phược. Đúng như Phật Ngôn: "Tâm 
tinh vi khó thấy, tự diễn tiến (lộ trình) quay cuồng theo dục lạc, vô hình, ân 
hay sâu" 


Các thứ Tâm Ý Thức không giống nhau trên phương diện Tâm sở. Có thứ có 
đến hơn ba mươi Tâm Sở phối hợp như Tâm Tham ... có thứ có hơn mười 
Tâm Sở phối hợp như các Tâm Ý thức vô nhân (Tiếp thâu ...). Hành giả 
nhận được lý Vô Thường vì xét theo lộ trình tâm (nối nhau sinh diệt), nhận 
được Lý Vô Ngã vì thấy rõ Lý Vô Ngã, bởi Tâm không phải là đơn thuần 
(chỉ có một) mà do nhiều Tâm Sở phối hợp, và cũng chắng phải sẵn có tự 
nhiên mà do nhiều nguyên nhân trợ tạo như: 


- Tâm Nhãn Thức sở di được sinh khởi là do bốn Duyên: 


1) Có Nhãn Căn (Mắt 
2) Có Cảnh Sắc (Vật bị thấy) 


3) Có ánh sáng 
4) Có sự chú ý. 


- Tâm Nhĩ Thức sở dĩ được sinh khởi là do bốn Duyên: 


1) Có Nhĩ Căn (Tai) 

2) Có Cảnh Thinh (Vật bị nghe) 

3) Có khoảng trông 

4) Có sự chú ý. 

- Tâm Tỷ Thức sở di được sinh khởi là do bốn Duyên: 
1) Có Tỷ Căn (Müi) 

2) Có Cảnh Khí (Hơi mùi) 

3) Có gió 

4) Có sự chú ý. 

- Tâm Thiệt Thức sở di được sinh khởi là do bốn Duyên: 
1) Có Thiệt Căn (Lưỡn) 

2) Có Cảnh vị 

3) Có nước 

4) Có sự chú ý. 


- Tâm Thân Thức sở dĩ được sinh khởi là do bốn Duyên: 


1) Có Thân Căn 

2) Có Cảnh Xúc (Cứng, mềm, nóng, lạnh, lay động, căng phồng) 
3) Có Đất, Lửa, Gió 

4) Có sự chú ý. 


- Tâm Ý Thức được sinh khởi do một trong 14 duyên: 


1) Do nhớ lại 6 cảnh đã gap. 

2) Do gặp 6 cảnh hiện tại giỗng như 6 cảnh quá khứ đã gặp. 
3) Do gặp, học, đọc, thấy, nghe, ngùi, ném, đụng. 

4) Do 6 cảnh hiện tại trùng hợp với những gì đã học, đọc. 
5) Do tin theo lời người khác nói. 

6) Do có những sự vật ưa thích. 

7) Do hồi tưởng nhân quả của lời nói và việc làm. 

8) Do suy nghĩ về giáo lý cao siêu. 

9) Do mãnh lực của nghiệp. 

10) Do mãnh lực thần thông của người khác chuyền tâm. 
11) Do một hay nhiều bộ phận trong thân thê thay đôi. 
12) Do mãnh lực của Chư Thiên chuyên Tâm. 


13) Do Trí tuệ hiểu biết Tứ Thánh Đề. 
14) Do tri kiên giải thoát. 


Như vậy, rõ ràng Thức do các Duyên tập hợp mà sinh khởi. Đúng như Phật 
ngôn: "Do Duyên mà Thức sinh, và Thức ấy có tên tùy theo Duyên ấy." Do 
duyên Mắt và các Sắc, Thức sinh ra và Thức ấy được gọi là Nhãn Thức. Do 
duyên Tai và các tiếng, Thức sinh ra và Thức ấy được gọi là Nhĩ Thức. Do 
duyên Mũi và các Mùi, Thức sinh ra và Thức ấy được gọi là Tỷ Thức. Do 
duyên Lưỡi và các vị, Thức sinh ra và Thức åy được gọi là Thiệt thức. Do 
duyên Thân và các xúc, Thức sinh ra và Thức ấy được gọi là Thân Thức. Do 
duyên Ý và các Pháp, Thức sinh ra và Thức ấy được gọi là Ý Thức. Cũng 
như thể do duyên củi, lửa sinh. Lửa ấy gọi là lửa củi. Do duyên cỏ, lửa sinh 
và lửa ấy gọi là lửa cỏ. Do duyên trâu, lửa sinh và lửa ấy gọi là lửa trâu ... 


Khi gọi: "Do duyên Y, ..." với Y đây là Y môn (Manod-vara), và Y môn đây 
là hữu phần (Bhavanga). Hữu phần hay Hộ kiếp là thứ Tâm tục sinh (Sát na 
tâm khởi đầu của một kiếp sống) được tiếp diễn suốt cả đời sống của mỗi 
chúng sinh, nhưng loại Tâm này chỉ diễn tiến ngoài các lộ trình tâm 
(Cittavithi) cho đến khi chấm dứt kiếp sống, được gọi là Tâm Tử (Cuticitta). 
Đời sông khác thì Tâm Tục sinh khác. Trong mỗi kiếp sống, Tâm tục sinh, 
hộ kiếp, tử luôn luôn đồng một loại, một thứ, chỉ khác cái Tâm mà thôi. Hễ 
tục sinh thứ Tâm nào - thì Tử cũng băng thứ Tâm â ấy. Và cũng không phải 
Tâm Ý môn (hữu phần Hộ kiếp) diễn tiến song song đồng thời với Tâm 
Thức khác. Nếu các Tâm trong Lộ trình sinh lên thì Tâm Hữu Phần không 
có, và khi có Tâm Hữu phần thì các Tâm trong lộ trình không có. Chúng tiếp 
nối nhau mà sinh khởi (Tương tục sinh) như dòng nước, nên Ngài 
Santakicco có viết: 


LE thường luân chuyển hàng phen, 

Tục sinh, Hộ kiếp khởi lên lộ trình. 

Nối nhau cho đến bỏ mình, 

Liền như nước chảy, to in xe vòng. 

Vậy, nên hiền trí xét xong, 

Vô thường, Khổ não, Ngũ không: quyết hành. 
Trau dôi Niệm Tuệ đành rành, 

Trừ phàm, chứng Thánh cao thanh Níp Bàn. 


Tỳ Kheo Giác Chánh 
P.L. 2536 - 1992 


---000--- 
HÉT 


